Food of Bodhisattvas 


Thức An Của Bô Tát 
Giáo Lý Của Đạo Phật Về Việc 


Từ Bỏ Án Thịt 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Diệu Nguyệt 
Tâm Bảo Đàn 
Konchog Sherab Drolma 
Chuyên ngữ 


Việt Nalanda Foundation ấn tống 2012 


Food of Bodhisattvas 
Shabkar Tsogdruk Rangdrol 
Thức Ăn Của Bồ Tát 


Diệu Nguyệt 

Tâm Bảo Đàn 

Konchog Sherab Drolma 
chuyên ngữ 

Vô Huệ Nguyên hiệu đính 

Tâm Bảo Đàn trình bày bìa sách 


Nguyên bản tiếng Anh 
Shambhala 

Boston & London 

Ấn hành năm 2004 


Padmakara Translation Group 

Chuyên từ Tạng-ngữ sang Anh-ngữ 

© 2004 by Padmakara Translation Group 
ISBN 1-59030-116-1 


Bản tiếng Việt được giấy phép chuyền dịch của nhóm 
Padmakara Translation Group cấp năm 2005 

@© 2012 Viet Nalanda Foundation 

ISBN 978-1-937175-04-7 


Sách Ân Tống — Không Bán 


Nguyện hôi hướng tất cả công đức 

đến quả vị Giác Ngộ của tắt cả chư Đạo Sư 
của tất cả các dòng truyền thừa 

cùng toàn thể 

pháp giới chúng sinh... 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


ời Giới Thiệu 
Pema Wangyal 


Tôi thật vô cùng vui sướng khi Nhóm Dịch Thuật 
Padmakara (Padmakara Translation Group) đã hoàn 
thành công việc chuyên ngữ những trang sách quý báu 
này. Đại sư Shabkar đã vạch rõ cho chúng ta thấy rằng 
thú vật, côn trùng, và ngay cả loài tôm cua, sò hến 
cũng chính là pháp giới chúng sinh. Vì tất cả các loài 
này cũng biết trân quý mạng sống và có nhiều xúc 
giác, nên chúng ta phải hết sức tôn trọng chúng, không 
khác gì tôn trọng loải người. 


Nếu chúng ta tự coi chúng ta là những người Phật tử 
đang bước đi trên con đường tu theo truyền thống Đại 
Thừa... Nếu chúng ta có ước nguyện sông xứng đáng 
với những giáo huấn của đức Phật thì bằng mỌI giá, 
chúng ta phải nhất quyết tránh xa việc hãm hại bất cứ 
một chúng sinh nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Điều 
này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những 
trang sách quý báu này [của đại sư Shabkar]. Điều đó 
cũng có nghĩa là chúng ta không thể tự tay sát hại hay 
hành hạ những chúng sinh này, mà cũng không thể xúi 
đây người khác tham dự vào việc sát hại hay hành hạ 
chúng. 


Khi chúng ta bước chân vào con đường Đạo, chúng ta 
nguyện xin quy y Tam Bảo, ngưỡng mong chư Phật và 


1 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


chư Bồ-Tát chứng giám cho chúng ta. Chúng ta đã lập 
đi lập lại các giới nguyện và nói rằng, “Nương nơi Tam 
Bảo, con nguyện không bao giờ hãm hại bất cứ một 
chúng sinh nào. Thật là vô cùng khó khăn nếu chúng 
ta giả vờ không biết là mình đã thốt lên lời nguyện như 
vậy, mà cũng thật khó khăn vô cùng nếu chúng ta cô 
tình diễn giải một cách sai lạc những ngôn từ vốn quá 
rõ ràng minh bạch của lời nguyện kia. 


Và do đó, ước nguyện của tôi không gì khác hơn là cầu 
xin cho chúng ta phát khởi được lòng yêu thương và từ 
bi đối với tật cả chúng sinh, đối với bất cứ chúng sinh 
nào cũng giống như đối với những đứa con yêu mến 
của chính mình. 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


ời Giới Thiệu của 
Nhóm Dịch Thuật Padmakara 


(Padmakara Translation Group) 


Có những người tuy không hiểu biết nhiều về Phật 
Giáo nhưng lại có phần nảo quen thuộc với giáo lý bất 
bạo động và từ bị của đạo Phật, những người này 
thường hay lầm tưởng rằng giới Phật tử đều ăn chay. 
Họ có phần nào ngạc nhiên pha chút thất vọng khi 
khám phá ra rằng rất đông Phật tử ở cả phương Đông 
lẫn phương Tây vẫn thường ăn thịt (ăn mặn), cho dù 
không nhất thiết là tất cả Phật tử ai ai cũng ăn thịt như 
vậy. Bỏ qua bên lề vô số những yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định ăn thịt của người Phật tử, dù riêng tư hay 
liên quan đến hoàn cảnh xã hội, thì thái độ chung 
chung của giới “Phật tử ăn mặn” đều năm dưới sự chỉ 
phối của những yếu tố văn hoá và lịch Sử, mỗi quốc gia 
một khác biệt, không quốc gia nào giống quốc gia nảo. 
Một ví dụ điển hình là giới Phật tử tu theo Đại Thừa tại 
hai quốc gia Trung Hoa và Việt Nam, sống một nếp 
sống cổ truyền, giới Phật tử này thường thường là 
những người ăn chay thuần thành. Ngược lại, tại Nhật 
Bản chăng hạn, không có gì lạ lùng khi thấy Phật tử ăn 
mặn, và hơn thế nữa, tại Tây- Tạng, chuyện Phật tử ăn 
mặn gần như luôn luôn là chuyện đương nhiên. Khi 
Phật Giáo bắt đầu lan truyền qua Âu Châu, Mỹ Châu 
và nhiều nơi khác, những người đệ tử mới tại các nơi 
này tự động áp dụng thái độ và các pháp tu tiêu biểu 


3 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


của truyền thống tu nào mà họ đang noi theo. Điều này 
thật ra cũng là điêu rât tự nhiên. 


Tây-Tạng là một quốc gia tại châu Á mà toàn bộ giáo 
huấn Phật Giáo đã được truyền thăng từ Ấn Độ vào 
Tây-Tạng [không đi qua một trung gian nào]. Bắt đầu 
từ thế kỷ thứ tám trở đi cho đến nay, người dân Tây- 
Tạng đã một lòng gắn bó với giáo pháp cao sâu của 
truyền thông Đại Thừa, dưới cả hai dạng Kinh-điển lẫn 
Mật-điển, qua công phu nghiên cứu, chiêm nghiệm và 
thực hành giáo pháp này trong đời sống hằng ngày, 
một giáo pháp nghiêng vệ trí tuệ và phát triển tâm từ bi 
hoàn vũ. Hơn thế nữa, điều mà ai cũng thấy rõ là chính 
giáo pháp và thái độ sống phô thông trong mọi tầng lớp 
của người dân Tây-Tạng nói chung, đã tạo được một 
ảnh hưởng rất sâu sắc trong mối liên hệ giữa người dân 
Tây-Tạng và môi trường thiên nhiên chung quanh. 
Trước ngày Tây-Tạng bị Trung Cộng xâm lăng, khi 
những người khách du lịch từ châu Âu lần đầu đặt 
chân đến Tây-Tạng và toàn vùng Hy Mã Lạp Sơn, họ 
đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh sống vô cùng ôn hoà 
và rực rỡ của chim muông, dã thú. Trong một quốc gia 
mà săn bắn là một hoạt động rất hiễm hoi, hầu như đều 
bị mọi người lên án, thì dã thú, chim muông chẳng còn 
chút gì phải sợ hãi loài người. Tuy là như thế, nhưng 
sự thật hiển nhiên là người dân Tây-Tạng nói chung, từ 
ngàn xưa cho đến tận bây giờ, vẫn luôn luôn là những 
người ăn rất nhiều thịt. Lý do chính yếu [đưa tới tình 
trạng ăn nhiều thịt này] có liên hệ đến hai yếu tổ thời 
tiết và địa dư. Tại Tây-Tạng, phần lớn đất đai nằm trên 

4 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


một độ cao mà mọi việc trông trọt, canh nông đêu là 
việc bât khả. 


Lẽ dĩ nhiên, thói quen lâu đời thường mọc rễ, trở thành 
điều ưa chuộng đặc biệt không thẻ thiếu, và ngay cả đã 
có sẵn một niềm tin vững chắc vào đạo pháp thì rất 
nhiều người Tây-Tạng hiện đang: sinh sông tại nhiều 
vùng đất khác nhau trên quả địa cầu vẫn chưa thay đổi 
được cách thức ăn uống dinh dưỡng của họ. Điều này 
tự nó cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. 
Phải từ bỏ những thói quen lâu đời là một việc làm rất 
khó, và việc đầu tiên mà khách du lịch hay dân di tản 
khắp nơi trên thế giới thường làm một cách thôi thúc là 
nhập cảng và cố tìm mua cho bằng được đủ mọi loại 
thực phẩm của riêng xứ họ. Cũng giống như những 
người còn lại trong cộng đồng nhân loại, người dân 
Tây-Tạng thấy thịt là thức ăn rất ngon miệng, và họ 
thường thưởng thức với tất cả sự hào hứng thích thú. 
Nhưng ngay cả nếu chuyện ăn thịt đã và đang là một 
tập quán bình thường đối với người dân bên trong xứ 
Tây-Tạng cũng như đối với cộng đồng lưu vong bên 
ngoài Tây-Tạng, thì phương pháp tu tập hăng ngày của 
truyền thống Đại- Thừa, chăng hạn như sự thường 
xuyên quán chiêu về tâm từ bi và ước nguyện làm Bò- 
Tát giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ — phương 
pháp tu tập này làm cho ta không thể nào không lên 
tiếng đặt câu hỏi về việc ăn thịt [của người Phật tử]. 
Theo mẫu mực bình thường thì người Phật tử Tây- 
Tạng, ngay cả những người công nhận mình thuộc dân 
ăn mặn chính cống, cũng không hoàn toản vô cảm 

5 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


trước vấn để ăn thịt này. Nhiều người công nhận một 
cách thắng thắn là việc ăn thịt không thể nào không 
liên hệ đến hành động sát hại thú vật một cách có tính 
toán, và cũng thẳng thắn công nhận là việc ăn thịt là 
một chuyện thiếu lý tưởng, không thích hợp chút nào 
cho những người Phật tử đang thực hành theo Phật 
pháp. Có nhiều người Tây-Tạng cũng có gắng tránh ăn 
thịt trong những ngày lễ, cũng như trong những thời 
điểm thiêng liêng trong năm. Nhiều người tỏ vẻ kính 
phục truyền thống ăn chay: và rất hiếm có một vị lạt- 
ma nào không ca ngợi và cổ VÕ. những ai có thể ăn 
chay cho dù chính vị lạt-ma đó vẫn đang ăn mặn vì lý 
do này hay lý do khác. 


Trong cộng đồng lưu vong Tây-Tạng tại hai xứ Ân-Độ 
và Nepal, có nhiều thay đổi về phong tục tập quán 
đang từ từ thành hình, nhất là trong giới trẻ, bởi vì việc 
ăn thịt không bắt rễ một cách sâu xa đến vậy trong 
khung cảnh văn hoá của hai quốc gia này. Một sô tu 
viện, kể cả tu viện Namgyal Dratsang, tu viện gốc của 
đức Đạt-Lai Lạt-Ma [tại Ấn Đội], đã không cho phép 
việc nấu nướng thịt thà trong nhà bếp của tu viện nữa. 
Và ngay cả khi việc chọn lựa ăn chay ăn mặn của mỗi 
tu viện là một chọn lựa có tính cách độc lập, thì tại 
ngay những tu viện này, số các vị tu sĩ và nữ tu sĩ bắt 
đầu hoàn toàn từ bỏ ăn thịt ngày cảng đông. 


Đối với riêng những hành giả tại phương Tây, hoàn 
cảnh của chúng ta có nhiêu điêm dị biệt. Khác với 
người Tây-Tạng, chúng ta có thê dê dàng tìm ra được 

6 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


đủ loại rau trái bố dưỡng ở những nơi mà chúng ta 
đang sinh sông. Cho dù như vậy, [điều đáng tiếc là] 
chúng ta lại đến từ một nền văn hoá mà cả hai truyền 
thống tôn giáo lẫn đạo lý đều cho phép và khuyến 
khích việc ăn thịt. Cái nhìn từ bi đối với thú vật là một 
cái nhìn vốn sẵn có trong tư tưởng Phật giáo và đã 
thấm nhuằn trong tâm thức của người dân Tây-Tạng 
cho dù cách thức ăn uống dinh dưỡng của họ không 
thực sự đi sát với cái nhìn từ bi này. Ngược lại, xã hội 
mà chúng ta đang sinh sống hoàn toàn không có được 
cái nhìn từ bi như vậy. Phần lớn, trong thế giới ngày 
nay, cách đối xử nhân đạo của chúng ta với những con 
thú nuôi trong nhà chịu ảnh hưởng của tâm lý tình cảm 
và những cân nhắc liên quan đến tiền bạc, vật chất. 
Cách đối xử nhân đạo của chúng ta với những con thú 
nuôi trong nhà này không phát mâm từ sự hiểu biết 
rằng thú vật là những sinh vật cũng được thọ hưởng trí 
óc và xúc cảm không khác gì chúng ta, và tự bản chất, 
chúng cũng đang phải trải qua những cảnh khổ luân 
hồi không khác gì chúng ta. Dù sao đi nữa, đối với 
những người Phật tử ở phương Tây, những người do 
thói quen lẫn ham muốn đã trở thành “dân ăn thịt,' thì 
sự thử thách dựa trên câu hỏi nêu ra về vấn đề “ăn 
mặnˆ của Phật giáo nói chung, và của truyền thống Đại 
thừa nói riêng, có chiều hướng bị ủ đột, trì trệ thêm. 
Bởi vì, như những lý do đã được nêu ra ở trên, người 
Tây-Tạng cho dù có thành tâm đến mấy chăng nữa thì 
họ cũng chăng giúp được gì nhiều cho các bạn đồng tu 
ở phương Tây [trên vấn đề này], ngoại trừ một số 
hướng dẫn lý thuyết suông. 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Tình trạng này còn trở nên rắc rối hơn nữa chính vì sự 
thâm nhập của một số lý lẽ biện minh theo truyền 
thống xưa cũ, được đưa ra cốt để tha thứ cho việc ăn 
thịt của giới Phật tử. Những lý lẽ biện minh này đã 
được nhiều người ở phương Tây chấp nhận quá mức dễ 
dàng, thiếu óc phê phán. Có lẽ vì chính những người 
này đã không đủ khả năng hoặc không đủ ý chí để cân 
nhắc và lựa chọn một lối sống khác. Những lý lẽ biện 
minh này gồm có: (1) ý niệm về ba loại thịt thuần tịnh 
(tam tịnh nhục), (2) tư tưởng rằng con vật nối được 
liên hệ tâm thức với Phật pháp (và từ đó được nhiều lợi 
lạc) khi thịt của chúng được chính các hành giả nhai 
ăn, và (3) còn nhiều ý niệm khác nữa, đến từ cái nhìn 
lệch lạc gom góp từ trong kinh điển đã đọc. Như đại sư 
Shabkar đã trình bảy cho chúng ta thấy, những tranh 
luận này hoàn toàn sai lạc, hoặc sai lạc quá nửa, và đòi 
hỏi một lối diễn giải nghiêm túc, trung thực hơn. Thật 
ra việc này cũng dễ hiểu bởi vì những lý lẽ biện minh 
trên được nêu lên với chút ân hận trong lòng; đây là 
những có gắng rất 'người' (rất 'gượng ép nhân tạo') đề 
cứu vãn lương tâm ray rứt khi việc từ bỏ ăn thịt trở nên 
quá khó. Nhưng trong một hoàn cảnh bình thường, với 
những người bình thường [muốn tìm hiểu về vẫn đề 
này một cách nghiêm chỉnh], thì thật là một sai lầm nếu 
ta cho rằng những lý lẽ biện minh đó là những diễn đạt 
nguyên lý rốt ráo. 


Dù sao đi nữa, điều quan trọng cần biết là tại Tây- 
Tạng, hiện nay, cũng như trong quá khứ, đã luôn luôn 
S 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


có một quan điểm hoàn toàn khác biệt với những lý lẽ 
biện minh kia. Điều này đã hiện diện ngay từ những 
ngày đầu tiên nhất của lịch sử Phật giáo tại Tây-Tạng. 
Quan điểm này đã được xác nhận một cách vô cùng 
cương quyết trong những giáo huấn của đại sư Atisha 
và của những đệ tử thuộc giòng truyền thừa Kadampa 
của ngài. Quan điểm này cũng được một số nhỏ các cá 
nhân anh hùng tiếp tục ủng hộ và chứng thực trong 
từng thế hệ nối tiếp. Những trang sách được chuyển 
ngữ sau đây sẽ cho chúng ta thấy rằng đại sư Shabkar 
chính là một người thuộc trong “pháp hội vinh quang” 
này — pháp hội bao gồm những vị Bồ-Tát thực hành 
theo cả Kinh-điển lẫn Mật-điển. Nương vào tình 
thương của họ đối với chúng sinh, và sự quán chiếu 
của họ về sự đau khổ chúng sinh phải hứng chịu mà 
những vị Bồ-Tát này đã quyết định từ bỏ ăn thịt cho dù 
có phải chịu đựng tất cả những thử thách to lớn, trong 
một hoản cảnh sống vô cùng khó khăn, khắc nghiệt. 
Trong những thảo luận của đại sư Shabkar về vẫn đề 
ăn chay ăn mặn, ngài đã nêu ra những câu hỏi vô cùng 
sâu sắc liên quan nhiều khía cạnh khác nhau của đạo 
Phật, ngang tầm vóc với các giáo huấn thuộc Bả-la-đề- 
mộc-xoa, Đại Thừa và Kim-Cang Thừa. Và như một 
người đang quan sát nhân loại với một tâm lòng từ bi 
rất sáng suốt, đại sư Shabkar đã chiếu một luồng ánh 
sáng vô cùng rực rỡ sắc sảo lên trên nên tảng xã hội và 
tôn giáo của thời đại của ngài. 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Tiểu Sử Đại Sư Shabkar 


Đại sư Shabkar Tsogdruk Rangdrol (1781-1851) đã để 
lại nhiều pho văn tự đồ sộ, trong số đó có hai tài liệu 
viết về tiểu sử của chính ngài, là một trong những tài 
liệu được yêu chuộng và gây nhiều nguồn cảm hứng 
nhất trong văn chương Tây-Tạng. Ngoài kho tảng thi 
ca gồm những bài thơ và đạo ca trong hai văn kiện tiêu 
sử này, đại sư Shabkar đã kể lại cho chúng ta nghe về 
sự nghiệp tâm linh của ngài, khởi đầu băng sự phát tâm 
từ bỏ thế gian ngay trong thời thơ ấu, để cuối cùng dẫn 
đến thành đạt trọn vẹn quả vị giác ngộ. Ngài đã bỏ gần 
như trọn cuộc đời trong động thất, hoặc vân du đây đó 
khắp nơi như một kẻ hành hương, thăm viếng rất nhiều 
những địa điểm linh thiêng tại Tây-Tạng và toàn vùng 
Hy Mã Lạp Sơn - từ Amdo và vùng biên giới Mông 
Cổ ở phía bắc nơi ngài đã chào đời, cho đến rặng núi 
hùng vĩ ở Amnye Manchen, và từ đó, ngang qua hai 
tỉnh U và Tang ở miễn trung, cho đến những khe núi ở 
Tsari, rồi đến Kailash, đỉnh núi linh thiêng ở miền tây, 
và sau đó, xuôi nam xuống thung lũng Kathmandu ở 
xứ Nepal. Ngài là một người tột cùng tự do, sống bên 
lề xã hội. Phần lớn cuộc đời, ngài đã sống ân dật, trên 
những rặng núi cao, không có ai bên cạnh chăm lo cho 
cả, ngoại trừ, nếu có, một SỐ Tất ít những đệ tử tâm 
truyền nhất. Những đệ tử này là những người có đủ khả 
năng và ý chí để chịu đựng những khó khăn thử thách 
gây ra bởi cảnh sống khắc nghiệt, và đã nếm được vị tự 


10 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


do tuyệt hảo đến từ sự hoàn toàn từ bỏ những lo lắng 
tầm thường thế gian. Đại sư Shabkar không hề bị lệ 
thuộc vào khuôn mẫu mực thước của xã hội hay của 
tăng đoàn, và tuy là một vị tỳ khưu thọ đủ tất cả các 
giới, ngài chưa hề bao giờ liên kết mật thiết với một hệ 
thống tăng-già có thế lực nào cả, cho dù bất cứ khi nào 
có địp là ngài cũng đến thăm viếng và gia ơn [cho chư 
tăng tại các tu viện], nhiều khi với một tắm lòng quảng 
đại tuyệt vời. Rất yêu mến giỚI luật của đời sông tu 
viện, nhưng cũng hoà mình thê nhập trong cách sống 
tự do và cách hành pháp của những đạo sư du-già tu 
theo Mật-điển, chắc chắn ngài đã hiện ra như một mẫu 
người lập dị trong những chuyến hành hương liên tiếp 
của ngài, mặc y vá đụp của một vị ty khưu, với giải 
khăn choàng màu trắng khoác vai và với mái tóc dài 
không cắt tỉa của một đạo sư du-già. 


Y phục bắt thường của đại sư Shabkar đã phản ảnh hết 
sức trung thực nhân cách và những nỗ lực tâm linh của 
ngài. Là một vị tỳ khưu mà cũng là một đạo sư du-già, 
trong khi hành pháp, ngài đã phát triển pháp tu của 
Tiểu-Thừa băng tâm đoạn tuyệt thế gian, pháp tu của 
Đại-Thừa bằng tâm đại từ bị đối với tất cả chúng sinh, 
và pháp tu du-giả tối mật của Mật-Thừa. Cả ba thừa 
này đều hiện diện trong Phật-giáo Tây-Tạng, được áp 
dụng từng giai đoạn trên con đường tu, và có liên hệ 
rất nhiều với giòng truyền thừa Kadampa. Cho dù vào 
thời đại của đại sư Shabkar thì Kadampa không tồn tại 
như một giòng phái độc lập riêng rẽ nữa, nhưng những 
giáo pháp của truyền thống Kadampa về Lamrim 

II 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


(những-g1aI-đoạn-trên-con-đường-tu) đã tỏa ảnh hưởng 
vô cùng rộng lớn lên tất cả bốn tông phái chính của 
Phật-giáo Tây-Tạng, tạo nguồn cảm hứng cho những 
luận giải và trước tác tuyệt vời. Những trước tác nảy là 
hạt mầm nuôi lớn đời sống tôn giáo tại Tây-Tạng cho 
đến tận ngày hôm nay: chăng hạn như luận giải 'Kzi 
Tam An Tĩnh ' (The Mind at Rest) của đại sư ŒGyalwa 
Longchenpa, Bảo Cháu Trang Sức Của Giải Thoát) 
(The Jewel Ornament oƒ Liberation) của đại sự Je 
Gampopa, Kho Tàng Của Những Đúc Hạnh Cao 
Quÿỷ` (The Treasure oƒ Precious Qualities) của đại sư 
Vidvadhara Jigme Lingpa, và chính đại sư 
Tsongkhapa cũng đã viết 'Đại Luận Giải Về Những 
Giai Đoạn Trên Con Đuờng Tụ ` (The Greaf 
Exposition oƒ the Stages oƒ the Path). Dựa trên lời huấn 
thị của đại tôn sư Atisha, hình thái sinh hoạt bề ngoài 
của đại sư Shabkar được tô đậm băng những giới luật 
thuần khiết của một nhà tu, trong khi đó, sâu bên trong, 
suốt cuộc đời ngài luôn luôn là một hành giả chuyên 
quán chiếu về lojong, cô võ phương cách luyện tâm 
dựa trên tâm Bồ-Đề tương đối (relative bodhicitta) và 
tâm Bồ-Đề viên mãn (absolute bodhicitta). Sau tốt, 
trong hình thái sinh hoạt ấn mật, ngài lại là một đạo sư 
du-già chứng đắc, đã thành tựu giác ngộ nhờ vào 
những pháp tu Mật-điển, nhất là nhờ vào những giáo 
pháp mật truyền tối thượng của hai pháp Đại Viên Mãn 
(Dzogchen) và Đại Thủ Án (Mahamudra). Cả ba 
truyền thống Tiểu-Thừa, Đại-Thừa và Mật-Thừa đều 
được kết hợp trong cách ngài hành pháp, và chính ngài 


12 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


đã làm cho cách ngài hành pháp trở nên một thành tựu 
toàn bích, viên mãn. 


Thái độ của đại sư Shabkar đối với những truyền thống 
khác nhau của Phật-giáo Tây- Tạng hoàn toàn không bị 
bất cứ một đám mây thành kiến nào che mờ. Điều chắc 
chắn là bởi vì ngài đã sống một cuộc đời tự do độc lập 
tuyệt đối, không phải vướng mắc và trung thành với 
bất cứ tổ chức nào cũng như không phải bị lệ thuộc 
vào bất cứ một vị thí chủ nào. Cả cuộc đời ngài đã 

sông một đời sống “từ tay đưa lên đến miệng,' [theo 
kiểu ai cho gì thì ăn nấy]. Ngài không. có một mái chùa 
làm nơi tá túc có định, và mọi nhu cầu cần thiết được 
thu gọn thành tuyệt đối tối thiểu. Nhiều đệ tử hết sức 
tin tưởng sùng bái ngài, đã cúng dường cho ngài rất 
nhiều tịnh tài, phẩm vật, nhưng ngài luôn luôn mau 
chóng chia sẻ, phân phối tất cả những thứ này cho 
người khác dưới hình thức cúng dường tôn giáo, hay 
bố thí từ thiện. Đạo pháp đối với ngài là việc phải huấn 
luyện và quán chiếu bản thân, không phải là chuyện 
liên kết với một giòng truyền thừa nào cả. Ngài rất yêu 
mến những giáo pháp của đức Phật dưới bất cứ hình 
dạng nào, và thái độ của ngài đối với tất cả các truyền 
thống tu học của đạo Phật là sự kính ngưỡng sùng bái 
chân thành. 


Một lần nọ, khi còn trẻ, trong lúc đang viễng thăm đại 
tu viện Labrang TshikhyIl của giòng Gelugpa tại tỉnh 
Amdo, đại sư Shabkar đã cầu nguyện xin cho ngài 
được đủ túc duyên để thực hành Phật pháp một cách 

13 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


tuyệt vời trong sáng, không bị thành kiến làm cho hoen 
ố. Khi nhắc lại câu chuyện này trong tiểu sử của ngài, 
ngải đã ghi lại nguyên văn một câu nói của đức Ban- 
Thiền Lạt-Ma (Panchen Lama), hoá thân đời thứ 5, 
minh xác về sự đáng tin cậy của tất cả các giòng phái 
khác nhau của Phật-giáo Tây-Tạng. Đức Ban-Thiền 
Lạt-Ma đã phát biểu rằng, “Dựa trên những lời nói này, 
tôi luôn luôn phát triển lòng kính ngưỡng và sùng bái 
đối với tất cả Các VỊ thây và các giáo huấn của các ngài, 
tôi nhìn thấy tất cả đều vô cùng thuần khiết.” Điểm nổi 
bật nhất trong con người tôn giáo của đại sư Shabkar là 
mức độ kết hợp mà ngài đã vận dụng được giữa những 
giáo huấn của giòng Nyingma và những giáo huấn của 
giòng Gelugpa, hai giòng phái này trước giờ vẫn 
thường được coi là cách xa nhau như hai thái cực. 
Chuyện này xảy ra có lẽ cũng là nhờ vào ảnh hưởng xã 
hội, vì vùng đất đại sư Shabkar lớn lên nằm rất xa các 
trung tâm chính trị và quyền bính; nơi đây, các hành 
giả thuộc tất cả các tông phái khác nhau đều sống gần 
gũi và tự do trò truyện, trao đổi với nhau. 


Gốc gác của đại sư Shabkar thuộc về giòng truyền thừa 
của những đạo sư du-già Nyingma ở Rekong, tỉnh 
Amdo. Giòng truyền thừa này rất nổi tiếng nhờ vào 
những lời nguyện cam kết (samaya) vô cùng trong 
sạch, và nhờ vào năng lực thần thông mà họ đã đạt 
được qua những chứng đắc tâm linh. Chính ở vùng đất 
Rekong này mà đại sư Shabkar đã khởi sự được rèn 
luyện về tôn giáo, và điều rất hiển nhiên là tất cả những 
hướng dẫn mà ngài nhận được trong thời gian này, từ 

14 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


lời giảng cho đến những tắm gương sáng trước mắt, đã 
để lại một dâu ấn không gì tây xóa được trên nhân cách 
của ngài. Vào năm hai mươi tuổi, ngài thọ giới tỳ khưu 
với đại sư Arik Geshe Jampel Gyaltsen Oser, là vị trụ 
trì và nhà Phật học của một đại tu viện thuộc giòng 
Gelugpa. Chính đại sư Arik đã khuyên ngải nên đi tìm 
ngài Chogyal Ngakyi Wangpo, vị đại tôn sư lừng lẫy 
thuộc giòng Nyingmapa mà cũng chính là bổn sư của 
ngài. Từ đại tôn sư Chogyal Ngakyi Wango, ngài đã 
thọ lãnh tất cả những giáo pháp của giòng Nyingmapa 
Côổ-Mật (Old Translation school), trong đó có cả những 
hướng dẫn về trekcho và thogal thuộc pháp tu Đại 
Viên Mãn (Dzogchen); pháp Đại Viên Mãn sau này trở 
thành cốt lõi trong công phu tu luyện của riêng ngài. 
Cho dù như thế, như đã được kế lại trong tiểu sử của 
ngải, đại sư Shabkar cũng thường xuyên nhận được 
những mật truyền và lễ quán đảnh từ các tân phái, 
chăng hạn như pháp Migtsema mà ngài rất yêu chuộng, 
tức là bải khẩn nguyện nổi tiếng dâng lên đại sư 
Tsongkhapa, viên bảo ngọc trân quý của Xứ Tuyết 
Tây-Tạng. Về sau, trên những chuyến hành trình đăng 
đăng của ngài, ngài rất hoan hỉ được thăm viếng những 
cơ sở tu viện vĩ đại của giòng Gelug tại hai vùng U và 
Tsang ở trung phần; nơi đây ngài đã phát tâm cúng 
dường hết sức rộng rãi, và đã xin được thọ thêm nhiều 
giáo pháp tại đây. Ngoài ra, ngài cũng hành hương đến 
đại tu viện của giòng Sakya và thọ lễ gia lực với những 
người con trai của Wangdu Nyingpo, là vị nối dõi đời 
thứ 33 của giòng truyền thừa Sakya. Rồi nhân thê đang 
ở trong vùng lân cận, ngài không quên đến viếng tu 

15 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


viện Jonang Ganden Puntsoling, tu viện gốc của ngài 
Taranatha Kunga Nyingpo, nơi đây vẫn còn lưu giữ 
một tập tải liệu ghi lại những lời giảng dạy [của ngài 
Nyingpo] do chính đại sư Shabkar cho in lại từ một 
bản khắc băng gỗ. Cuối cùng, ngài hoản toản như 
người trở lại về mái nhà xưa khi sống giữa những vị 
đạo sư du-già thuộc giòng Kagyu ở đỉnh núi Kailash, 
và ở nhiều nơi khác nữa. Khi đọc lại tiểu sử cuộc đời 
đại sư Shabkar, trong không khí tĩnh lặng sùng bái và 
trong niềm kính ngưỡng tỏa khắp các giòng truyền 
thừa, người ta khó có thể đoán được chiều sâu của 
những tranh chấp thù nghịch giữa các giòng phái với 
nhau, và khó đoán được rằng chính những tranh chấp 
này đã từng là bóng đen phủ lên lịch sử xã hội Tây- 
Tạng qua nhiều thế hệ. Đối với tất cả các giòng truyền 
thừa của Phật giáo Tây-Tạng, lòng tôn sửng của đại sư 
Shabkar mãnh liệt và chân thành đến nỗi chính ngài đã 
được tán dương như là ứng thân của những nhân vật 
khác nhau trong tất cả các giòng phái này. Ngài được 
kính trọng như là hiện thân của ManJushrimitra, một 
trong những vị khai sáng ra giòng truyền thừa Đại 
Viên Mãn (Dzogchen) của giòng phái Cổ Mật 
Nyingma. Ngài còn được công nhận là hoá thân của 
đại sư Ngulchu Gyalse Thogme, vị thầy mà giòng phái 
Sakya vô cùng kính ngưỡng, và là tái sanh của đại sư 
Chengawa Lodro Gyaltsen [thuộc giòng NyIngmail, 
một đệ tử tâm truyền của đức Je Tsongkhapa. Nhưng, 
hơn hết cả, chính dưới bóng của Milarepa, vị đại tôn sư 
lừng lẫy nhất của giòng phái Kagyu và nhân vật được 
yêu mến nhất trong truyền thống Tây-Tạng, đại sư 

16 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Shabkar đã được sùng kính và tán dương vì đã thê 
nhập trọn vẹn con người của đạo sư Milarepa. Từ cách 
sông, tài năng, lòng kiên trì cho đến những thành tựu 
chứng đắc, rõ ràng là đại sư Shabkar đã bước theo 
những bước chân của đại đạo sĩ Milarepa. 


Đại sư Shabkar đã nổi tiếng vì mỗi quan tâm và tắm 
lòng trìu mến của ngài dành cho thú vật. Thái độ của 
ngài không những nói lên sự thông cảm và lòng biết ơn 
đẹp đẽ, mà thái độ này còn bắt nguồn từ sự hiểu biết 
thấu đáo về Phật pháp. Đối với đại sư Shabkar, cũng 
như đối với giới Phật tử nói chung, thú vật trước hết 
cả phải được coi như là những sinh vật không khác gì 
chúng ta, cũng đang bị mắc kẹt trong những đau khổ 
của cõi luân hồi y như chúng ta. Cho dù trên phương 
diện thể xác, thú vật có mang hình dạng khác biệt và 
kỳ quái đến thế nào chăng nữa, và trên phương diện 
cảm quan và giác quan, chúng có thô thiển đến mấy đi 
nữa, thì thú vật vân may măn có được trí óc, và trên 
phương diện căn bản này, chúng cũng là những con 
người. Thú vật cũng bám víu vào cái gọi là “ta” của 
chúng, đâu khác gì con người. Do đó, chúng cũng ao 
ước được hạnh phúc và được như ý, dựa trên những 
hiểu biết, nhu cầu riêng của chúng, và khi không đạt 
được những điều này thì chúng cũng đau khổ vô ngần. 
So với con người thì thú vật phải chịu nhiều bất lợi to 
lớn. Tâm trí của chúng bị che phủ bởi màn vô minh 
dầy đặc hơn con người, và lúc nào chúng cũng bị sức 
mạnh của bản năng cầm thú lắn át. Thú vật thừa hưởng 
những giác quan mạnh mẽ và sắc bén hơn con người, 

17 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


nhưng trí thông minh ít ỏI của chúng không cho phép 
chúng lãnh hội được đạo pháp, không thể nào làm 
được gì để chuyên hoá từ trạng thái bám chấp đến 
được trạng thái tự do giải thoát. 


Trong những năm dài nhập thất ân tu trong cô tịch trên 
những rặng núi cao, và trong những chuyến đi đơn độc 
xuyên qua những miền hoang. đã ở Tây-Tạng, chắc 
chăn đại sư Shabkar đã có nhiều cơ hội tận mắt nhìn 
thấy đủ mọi loại thú, và có địp quan sát cách chúng 
sinh sống. Những cơ hội gần gũi thú vật này, cộng với 
lỗi sống hết sức đơn sơ bình dị, chắc chắn đã tô đậm 
thêm cho tắm lòng bi mẫn vốn có của ngài đối với loài 
thú, và chúng ta có thể cảm nhận được điều này rất rõ 
trong vô sô những câu truyện được kể lại trong hai pho 
tiêu sử của ngài. Đời sống giữa chốn hoang dã, với sô 
lượng thức ăn ít ỏi và một nơi trú ân sơ sài để che mưa 
che nắng, chắc chắn đã giúp cho đại sư Shabkar hiểu rõ 
hơn về những khó khăn và hiểm nguy trong thiên nhiên 
mà chim muông dã thú phải đương đầu chống chọi. 
Đã nhiều lần, có lẽ ngài đã phải trải qua đói khát, lạnh 
lẽo, và chắc chăn ngài đã từng chứng kiến cảnh sống 
bấp bênh và đau khổ của loài thú khi chúng phải đương 
đầu với khí hậu luôn luôn thay đổi không thể đoán 
trước, và với mối đe dọa đến từ những con thú săn mỗi 
khác trong thiên nhiên. Dĩ nhiên là ngài đã tạo được 
những liên hệ thân thiết với loài thú, và ngược lại, 
trong suốt những chuỗi ngày ngải tạm trú ấn tu trong 
động thất, chắc chắn những con thú này cũng phải cảm 
thấy quen thuộc với sự hiện diện hiển hoà của con 

18 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


người kỳ dị đó. Đôi khi đại sư Shabkar cũng nói 
chuyện với thú vật, vả nhiều lần, khi lắng nghe tiếng 
kêu inh ỏi của những con quạ hay tiếng kêu rầu rĩ của 
những con chim cu, ngài tưởng tượng như chúng đang 
nói chuyện với ngài, hay đang nói chuyện với nhau. 
Một lần kia, ngài đã thuyết một bài pháp đơn giản cho 
một đàn lừa hoang (kyang); có vẻ như chúng đã ở lại 
và lắng nghe ngài. Một lần khác, chính ngài đã nhận 
được một bài học rất thâm thía từ một con cừu già. 
Điều rõ ràng mà ta đọc được trong những trước tác của 
ngải là ngài thường xuyên xúc động trước vẻ đẹp của 
loài thú, và tìm được nhiều an ủi khi làm bạn với 
chúng. Lắm khi, chỉ một tiếng kêu của đản chim, hay 
tiếng rỉ rả của côn trùng cũng đưa đến những thấu hiểu 
tâm linh, và ngài thường ghi lại những kinh nghiệm 
này trong những bài đạo ca. 


Từ những ngày còn bé thơ, đại sư Shabkar đã phải kinh 
hoàng trước cách xử sự tàn nhẫn của loài người đối với 
thú vật. Trong những trang đầu tiên trong quyên tiểu sử 
của ngài, ngài ghi lại một kinh nghiệm thuở ấu thời. 
Kinh nghiệm này đã đóng một dấu mộc lên tâm khảm 
của ngài cho đến hết cuộc đời. 


“Một mùa thu nọ, [dân làng] chúng tôi đã có được một 
vụ gặt thật tuyệt hảo. Tất cả mọi người trong tất cả các 
gia đình, giàu nghèo gì cũng thế, đều nói là chúng ta 
nên tổ chức ăn mừng. Điều này có nghĩa là không biết 
bao nhiêu đàn cừu sẽ phải bị sát hại, bị đem ra xẻ thịt. 
Thật là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Tôi sợ 

19 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


đến thất vía hoảng kinh và trong lòng dâng tràn bao 
thương xót. Không thể nào có đủ can đảm để nắn ná ở 
chỗ người ta xẻ thịt nên tôi phải trốn đi một nơi khác 
và chờ cho đến khi việc sát hại kết thúc rồi mới dám 
quay trở về. Khi trở về, tôi nhìn thấy thây của những 
con cừu đã được xẻ thịt năm ngồn ngang dưới đất. Tôi 
thầm nghĩ, “Những người này đã làm một việc vô cùng 
tồi bại, và người ta vẫn tiếp tục làm như vậy cho dù 
người ta dư biết là họ sẽ phải trả quả ác trong những 
kiếp kế tới. Khi lớn lên, tôi nguyện sẽ chỉ sống theo 
gương chánh pháp. Tôi sẽ hoàn toàn xa lánh những 
việc làm tệ hại như vậy.” Và tôi đã nhiều lần lập đi lập 
lại lời hứa này với chính mình. (KG (The King oƒ 
Wish-Granting Jewels) - (Đại Vương Của Những Viên 
Ngọc Như Y), ƒ16J 


Trong suốt cuộc đời của ngài, đại sư Shabkar cũng như 
bất cứ vị thầy nào khác trong Phật giáo, đã thuyết pháp 
về định luật nhân quả, và đã khuyến khích người nghe 
phải tránh xa hành động giết hại. Điều này đôi khi đã 
đem lại rất nhiều kết quả khả quan. Cũng giống như 
Jigme Lingpa, một vị tôn giả lão thành cùng thời với 
ngải, đại sư Shabkar thường xuyên thực hành pháp 
phóng sinh, cứu mạng thú vật bằng cách mua chúng rồi 
thả chúng ra. Trong một bài đạo ca, ngài đã kề lại rằng 
cho đến năm ngài năm mươi sáu tuổi (ngài thọ đến tuôi 
bảy mươi), ngài đã cứu mạng và phóng sinh được cả 
thảy vài trăm ngàn sinh mạng thú vật. Thật ra, trong 
thời niên thiếu, có một câu chuyện xảy ra trên chuyến 
đi hành hương thủ đô Lhasa và câu chuyện này đã trở 

20 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


thành mốc điểm thay đổi hoàn toản cuộc đời cá nhân 
của ngài. Giữa những buôi viếng thăm các đền đài, tu 
viện, chư tăng, cũng như thăm viêng những nhân vật 
lãnh đạo tôn giáo và chính trị đương thời, ngài luôn 
luôn bị một ngôi chùa thu hút. Đó là ngôi chùa tên 
Jokhang nằm ngay giữa trung tâm thành phố Lhasa. 
Nơi đây có an vị một bức tượng của Jowo Rinpoche 
[tên người Tây-Tạng gọi đức Phật Thích Ca]. Bức 
tượng này là tượng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và 
theo truyền thuyết, đã được tạc khi đức "Phật Thích Ca 
vẫn còn tại thế. Bức tượng này đã và vẫn đang là một 
pháp bảo trân quý nhất trong gia tài Phật giáo Tây- 
Tạng, và trải qua nhiều thế kỷ, luôn luôn là pháp bảo 
đón nhận được nhiều chú ý nhất, từ tài vật cúng dường 
cho đến những lời cầu nguyện. “Một ngày nọ,` theo 
như đại sư Shabkar kể lại trong tiểu sử của ngài, “tôi đã 
an trú trong sự hiện diện của đức Phật Thích Ca trong 
một khoảng thời gian kéo dài lâu, thật lâu. Tôi hết sức 
chí tâm chí thành khấn nguyện, và nhờ đó, đã bước 
chân vào được trạng thái an tĩnh sâu xa tuyệt đối. Sau 
đó, trong khi tôi đang bách bộ dọc theo con đường để 
đi nhiễu (cireumambulation) chung quanh thành phó, 
tôi đã gặp phải xác của rất nhiều những con cừu vả con 
dê đã bị giết chết. Ngay giây khắc đó, lòng từ bi như 
nước lũ dâng lên thật mãnh liệt trong tôi đến nỗi tôi 
không thê nảo chịu đựng được nữa vì tôi quá thương 
xót cho tất cả những con thú đã bị giết chết trên cõi đời 
này. Tôi liền quay gót trở lại trước bức tượng của đức 
Phật, và trong khi đảnh lễ, tôi đã phát nguyện như sau: 
“Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con nguyện sẽ hoàn 
21 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


toàn chừa bỏ hành động xấu ác ăn thịt của chúng sinh, 
mỗi một chúng sinh đã từng là cha mẹ của con trong 
quá khứ. /KWGJ, ƒ20Iƒ Đó là năm I8§I2; đại sư 
Shabkar vừa tròn ba mươi mốt tuổi. “Từ giây phút đó 
trở đi,' ngài kể tiếp, “không một ai còn sát hại thú vật 
để làm thức ăn dâng cúng cho tôi nữa. Tôi còn được 
nghe kê lại rằng, khi những vị thí chủ hảo tâm và trung 
thành của tôi biết trước là tôi sắp ghé thăm, họ kháo 
với nhau là, “Đại sư nảy không ăn thịt, ngay cả thịt của 
một con vật đã chết một cách tự nhiên (chết già); 
chúng ta không thể để cho ngài thấy bất cứ cái gì dính 
đến thịt khi ngài ở đây.” Và họ đem dấu đi hết tất cả 
những gì dính đến thịt. Điều hiển nhiên là không con 
vật nào còn bị sát hại [đề làm thức ăn] cho riêng bản 
thân tôi làm cho tôi tin chắc rằng đó là nhờ ơn gia hộ 
của chính đức Phật Thích Ca.` /KWGJ, ƒ2017 


Quyết định từ bỏ ăn thịt của đại sư Shabkar biểu hiện 
một sự hy sinh đáng kể. Ngày hôm nay, những du 
khách đến thăm Tây-Tạng cho biết là cơm gạo và rau 
trái được nhập cảng qua từ Trung Quốc có thể tìm thấy 
dễ dàng ở nhiều nơi, nhưng vảo thời đại của đại sư 
Shabkar thì không phải là như vậy. Đúng là từ ngàn 
xưa, tại những vùng đồng bằng ở độ thấp thuộc miền 
nam và miền đông Tây-Tạng, người ta có thể trồng đủ 
ngũ cốc và rau trái cho phần lớn dân trong nước dùng 
để tô điểm thêm cho thói quen ăn uống nặng phần thịt 
thà. Nhưng nếu nói là vào thời đó, việc trồng trọt rau 
trái được phát triển ở mức độ quy mô có thể cung cấp 
đầy đủ số lượng dinh dưỡng cần thiết cho việc ăn uống 

22 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


băng rau trái (ăn trường chay) thì điều này hoàn toàn 
khó có thể xảy ra. Không có rau trái nào có thể sống 
sót được ở những nơi mà độ cao là 20 ngàn thước Anh, 
và ở miền bắc Tây-Tạng thì chỉ toàn là những vùng 
đồng cỏ bao la bát ngát, phù hợp cho việc chăn nuôi 
những loại thú như trâu yak, dê và cừu mà thôi. Bởi 
thế, hành động từ bỏ ăn thịt là một việc làm thật sự anh 
hùng, không dễ mấy ai làm được. Điều đó có nghĩa là 
phải hài lòng với việc ăn uống dinh dưỡng bao gồm 
những thức ăn đạm bạc như bơ, sữa đông lạnh, và 
tsampa. Tsampa là món ăn thuần tuý của người dân 
Tây-Tạng làm bằng bột xay từ lúa mạch đã được rang 
vàng; thông thường khi ăn, người ta trộn bột với nước 
trà hoặc với bơ rồi vo lại thành viên. Ăn uống như vậy 
có nghĩa là sức đề kháng sẽ bị thuyên giảm do thiếu 
chất đạm và thiếu chất vitamins. Đó cũng có nghĩa là 
sẽ đễ bị nhiễm lạnh do thiếu chất mỡ trong người. Ta 
có thê hiểu được dễ dàng là lối ăn uống kham khổ đạm 
bạc như vậy nằm ngoải khả năng chịu đựng của đại đa 
số quần chúng tại Tây-Tạng. Ngay cả ở một quốc gia 
mà tinh thần Đại-Thừa bảng bạc khắp mọi nơi, nơi mà 
không một ai không biết đến những giáo huấn của đức 
Phật về lòng từ bi thì việc phải thực hành giáo huấn từ 
bi nảy qua thói quen ăn uống hằng ngày là một việc 
làm bất khả đối với số đông dân chúng. Trong trường 
hợp của những tu viện lớn, nếu như có chư tăng nảo có 
ước nguyện hoàn toàn bỏ ăn thịt thì điều đó cũng 
không thể thực hiện được vì chùa sẽ không có đủ số 
lượng rau trái để cung cấp cho quý thầy này. Việc trở 
thành một người ăn trường chay tại Tây-Tạng đòi hỏi 

23 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


một sức chịu đựng mạnh mẽ và một tâm lòng cương 
quyêt chỉ có thê đên được từ một niêm tin sắt đá nhât 
mà thôi. 


Tất cả những điều đã được nêu ra ở trên -chắng hạn 
như công phu tu tập của đại sư Shabkar đã trải rộng 
khắp tất cả các giáo huấn, hoặc tình đoàn kết vô điều 
kiện của ngài với tất cả các giòng truyền thừa của Phật- 
giáo Tây-Tạng, hoặc sự nghiêm túc và hoàn hảo của 
nhân cách của ngài, hoặc những hy sinh mà ngài sẵn 
sàng chấp nhận cốt chỉ để được sống cho đúng với lý 
tưởng và những hiểu biết rốt ráo của mình — tất cả 
những điều này đủ để đại sư Shabkar có được một chỗ 
đứng khác thường, và cho phép ngài nói lên tiếng nói 
chính thức cho cả một truyền thống [của những người 
nguyện bỏ thịt ăn chay]. Do đó, những gì ngài nói ra về 
vấn đề ăn thịt và sự liên hệ giữa việc ăn thịt và việc 
thực hành Phật pháp là những điều rất quan trọng. 
Chúng ta cần phải lắng nghe, cho dù rất có thể những 
điều này đi ngược lại với cái nhìn và những gì mà 
chúng ta yêu thích, hoặc có chiều hướng nằm ngoài 
khả năng thực hiện của chúng ta. 


Trước khi chúng ta đào sâu chỉ tiết về những lý luận 
của đại sư Shabkar, chúng ta cần nên phổ biến cho mọi 
người biết điều này: thật là vô cùng khó khăn, nếu 
không muốn nói là không thê thực hiện được, để đi đến 
một định nghĩa chung dựa trên giáo lý của đạo Phật về 
vẫn để ăn thịt — định nghĩa chung nào mà có thể kêu 
gọi được sự biểu đồng tình từ tất cả các phe phái. Điều 

24 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


này vô cùng khó bởi vì chính thái độ của đức Phật về 
vấn đề ăn thịt, như đã được ghi lại trong kinh điển, 
xem chừng là một thái độ mơ hồ, không rõ ràng. 
Trong một số kinh điển, nhất là trong các bộ kinh tìm 
thấy trong truyền thống Tiểu-Thừa, chúng ta thấy là 
đức Phật khuyên các đệ tử nên bỏ ăn chỉ có vài ba loại 
thịt [được coi là không trong sạch]; do đó, lời khuyên 
này có hàm ý là ngoài ba loại thịt không trong sạch đã 
bị cấm thì thịt nói chung là một món ăn có thể chấp 
nhận được. Đức Phật cũng cho phép tăng đoản ăn 
những loại thịt đặc biệt có đủ tiêu chuẩn [được coi là 
trong sạch]. Trong những dịp khác, người ta nói là 
chính đức Phật cũng đã ăn thịt, và có những nguồn tin 
xác nhận răng cái chết của đức Phật xảy ra vì ngài đã 
ăn phải một món thịt heo đã nhiễm độc do đệ tử cúng 
dường. Điều này đã gây ra ít nhiều tranh cãi. Ở những 
nơi khác, rõ ràng nhất là trong kinh Lăng-già 
(Lankavatara-sutra) cũng như trong các kinh điển Đại- 
Thừa khác, đức Phật lại chỉ trích việc ăn thịt một cách 
nặng nề bằng những lời lẽ quyết liệt nhất, và cắm ngặt 
việc ăn thịt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cuối cùng, 
trong một số các bộ luận đặc biệt thuộc về Mật-Điền, 
việc ăn thịt, cũng như uống rượu, không những được 
cho phép mà còn có vẻ như được tán thành và cô võ. 


Đại sư Shabkar đã tiếp cận vấn đề hóc búa này bằng 
tinh thần của con đường chuyên hoá từ từ (the gradual 
path), và ngài giải thích về những xung đột quá rõ ràng 
trong kinh điển như là những biểu lộ của khả năng giáo 
huấn của đức Phật. Đã chứng được đạo quả giác ngộ, 

2S 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


đức Phật không có ý định đi tìm cách chứng minh 
quyền năng của Ngài bằng cách tuyên bố rằng chân để 
tối thượng hoà nhập tánh Không, vì Ngài biết rằng điều 
này nằm ngoài khả năng lãnh hội của thính chúng. 
Ước nguyện đầu tiên của Ngài là giúp cho những 
người khác đạt đến được trình độ hiểu biết như Ngài, 
và qua cách đó, Ngài là một người vô cùng thực tiễn. 
Ngài biết là người ta chỉ có thể chuyên hoá nhờ vào 
những gì mà người ta có thê hiều được hoặc thực sự áp 
dụng được, nên Ngài không làm cho họ bối rỗi với 
những lời lẽ cao siêu, viên vông, hay cô găng áp đặt 
những giới luật nằm ngoài khả năng của họ. Ngược lại, 
Ngài đã thuyết pháp tùy theo căn cơ và nhu cầu của đại 
chúng. 


Do đó, những giáo huấn được ghi lại trong kinh điển là 
những chứng cứ tùy hoàn cảnh, được nói ra trong một 
trường hợp đặc biệt nào đó, với riêng một số cá nhân 
nào đó. Giáo huấn thích hợp với một cá nhân hay một 
nhóm nhỏ cá nhân không nhất thiết là thích hợp cho 
những kẻ khác. Những lời hướng dẫn dành riêng cho 
những đệ tử căn cơ thượng thừa có phân nào gân gũi 
với chính hiểu biết của đức Phật, chắc chắn những lời 
hướng dẫn này không thể phù hợp với những đệ tử sơ 
căn là những người rất cần một con đường chuyền hóa 
từ từ. Tất cả kinh điển Phật giáo biểu trưng cho toàn bộ 
giáo huấn ở tằm mức rộng rãi, nhưng tựu chung, tất cả 
những giáo huấn này chỉ có một mục tiêu duy nhất là 
đưa chúng sinh đến bờ giải thoát. 


26 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Có hai điều mà chúng ta có thể kết luận được sau đây. 
Thứ nhất, phải công nhận là có một hệ thống giáo huần 
rất quy củ, rất xác thực. Hệ thông giáo huấn này gồm 
có những hướng dẫn căn bản, cần thiết được giảng dạy 
tuỳ theo nhu cầu, và tiếp theo sau đó, là những hướng 
dẫn ở mức độ đòi hỏi cao hơn, được đào sâu hơn khi 
nào học trò đã sẵn sàng hơn. Đối với đại sư Shabkar 
cũng như đối với tất cả các vị thầy theo truyền thông 
Phật giáo Tây-Tạng, những giáo huấn được đề ra trong 
Tiểu-Thừa là những giáo huấn tột cùng quan trọng, đặt 
nền móng cho sự hiểu biết chín chắn và thực hành chín 
chăn. Nhưng những giáo huấn này không phải là chấm 
hết. Những giáo huấn của Đại-Thừa vượt trội lên trên 
những giáo huấn Tiểu-Thừa, và cũng như thế, ngay 
trong truyền thống Đại-Thừa, những giáo huấn Kinh- 
Điền là nền móng chuẩn bị cho sự vượt trội của những 
giáo huấn về Mật-Điển. Nhờ vảo đó, toàn bộ giáo huấn 
của đức Phật đã dung nhập một cách rất hoà hợp và 
khít khao; những hướng dẫn xem chừng thiếu sót ở 
tầm nhìn cao được đặt đúng vào vị trí căn bản, cần cho 
sự chuẩn bị ở phía dưới của cây thước đo. Nếu nhìn 
theo cái nhìn như trên thì những giáo huấn trong kinh 
điển của cả Tiểu-Thừa lẫn Đại-Thừa đều có thể hoà 
hợp thống nhất với nhau, và thật sự không cần thiết đề 
phải ước đoán, như có một số người có thâm quyền đã 
làm, rằng có thể có nhiều kinh điển đã được học trò đời 
sau hoặc tự ý thêm vào, hoặc có tình diễn giải sai lạc 
những lời Phật dạy. 


Tu j 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Kết luận quan trọng thứ nhì là những các giáo huấn 
của đức Phật đều vô cùng xác thực tùy trường hợp và 
tùy hoàn cảnh mà giáo huấn đó đã được giảng dạy. 
Thật là một lỗi lầm to lớn nếu ta trích dẫn và áp dụng 
những giáo huấn nảy một cách chung chung, không đặt 
chúng trong đúng khung cảnh đã được đề ra cho việc 
chỉ dạy. Do đó, phải hiểu là một giáo huấn được đưa ra 
trong khung cảnh Tiểu-Thừa nằm bên ngoài khung 
cảnh của Đại-Thừa, cũng như giáo huấn nảy sẽ không 
xác thực cho mấy khi được đem lồng vào khung cảnh 
Đại-Thừa. Như đại sư Shabkar đã chứng minh cho 
chúng ta thấy, phần lớn, chính cách nhìn hời hợt và sai 
lạc của chúng ta khi đọc kinh điển đã đưa đến tình 
trạng hoang mang bối rối [khi chúng ta đề cập đến] vấn 
để ăn mặn trong đạo Phật. 


Như chúng ta đã nhận thấy, cho dù truyền thống Đại- 
Thừa hiện diện khắp nơi ở Tây-Tạng, cho dù rẤt nhiều 
vị đại sư đã thuyết giảng và sông theo đúng tất cả 
những gì rốt ráo tỉnh khiết nhất của giáo huấn của Đại- 
Thừa, nhưng việc áp dụng tinh thần Đại-Thừa trên vẫn 
đề ăn thịt là một áp dụng không thực tế với đa số người 
dân Tây-Tạng. Và như chúng ta đã suy đoán, cách 
dùng kinh điển và trích dẫn kinh điển vô căn cứ (đặt 
bên ngoài hoàn cảnh mà giáo huấn đó đã được giảng 
dạy), thật ra chỉ là một phần của một khung cảnh “nhân 
tạo. Khi người ta bị cưỡng ép, chính vì những yếu 
điểm của họ, để hành động trái ngược lại với lý tưởng 
thì điều tự nhiên nhất là người ta sẽ có găng tìm cách 
biện minh hoặc chứng minh răng việc làm của mình là 

28 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


đúng, một là để đỡ quê mặt, hai là để làm nhẹ bớt hậu 
quả tâm lý nặng trĩu gây ra vì việc làm này. Trong 
những trường hợp thực sự khó khăn, điều tự nhiên nhất 
người ta làm vẫn là không tìm cách chống chỏi mà cứ 
buông xuôi theo hoàn cảnh. Chẳng hạn như ở hai vùng 
Kham và Amdo, vào cuối mùa đông, người ta đói kinh 
khủng là đói. Nếu vào lúc đó, người ta có thịt để ăn thì 
phải là một người có trái tim sắt đá ghê lắm mới nỡ lên 
tiếng phê bình và đặt câu hỏi với những kẻ đi mua thịt 
về để ăn —=cho dù những kẻ này chẳng hề lo nghĩ xem 
thịt này từ đâu tới và tự cho là họ không có trách nhiệm 
gì hết với cái chết của con vật. 


Nhưng cho dù những lý luận dựa trên hoàn cảnh đặc 
biệt này, đã và đang từng có sức thuyết phục đến thế 
nảo chăng nữa tại Tây-Tạng, thì điều quan trọng vẫn là 
việc phải tiếp tục giữ gìn những nguyên tắc trọng yếu. 
Cho dù việc ăn thịt có thể được biện minh một cách 
thích đáng trong một vải trường hợp cá nhân hoặc hoàn 
cảnh đặc biệt, nhưng chúng ta không thể để cho điều 
này che mờ một sự thật hiển nhiên khác: đó là việc ăn 
thịt có khả năng phá hoại lý tưởng Đại-Thừa, và trong 
những trường hợp bình thường khác, việc ăn thịt tự nó 
là một việc làm không thể nào chống chế hay bào chữa 
được. Có một điều rất rõ ràng trong những trước tác 
của đại sư Shabkar, điều này trở thành là một trong 
những mối bận tâm nhất của ngài: Cho dù những điều 
kiện thực tế có khó khăn đến cách mấy chăng nữa thì 
chúng ta vẫn cần phải cất lên tiếng nói trung thực và 
giữ cho lý tưởng sống còn. Tất cả những điều này đã 

29 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


giúp đưa đại sư Shabkar lên một địa vị sắc sảo, nồi bật 
hơn nữa. Những giáo huấn về vấn đề ăn thịt của ngài 
xem chừng rất lạ thường và quá lý tưởng ngay chính ở 
phương Tây giàu mạnh, đừng nói chỉ đến xứ Tây-Tạng 
với những điều kiện sống vô cùng kham khổ, khắc 
nghiệt. 


Cho dù như vậy, điều hiển nhiên ở đây là không có 
giới luật nào mà không uyễn chuyển [không có cái gì 
quá cứng ngắc, quá có định]. Bất kế khung cảnh văn 
hoá địa dư như thế nào thì hành động cư xử của mỗi 
người vẫn tùy thuộc nơi căn cơ và sự lựa chọn của 
riêng cá nhân. Có một điều rõ ràng là [khi phải lựa 
chọn hành động], sự thành-tâm-dựa-trên-hiểu-biết- 
đúng-đắn là yếu tố quan trọng nhất, cho dù lắm khi ta 
phải công nhận là sự “tự lừa dối” cũng có thể trở thành 
một người bạn đường dai dẫng, nhất là khi khả năng 
xét đoán của ta bị lòng ham muốn và năng lực của thói 
quen lôi kéo. 


Đại sư Shabkar hoàn toản ý thức về những yếu tô rắc 
rồi này, và thái độ của ngài đến từ một cái nhìn thực 
tiễn nhuộm lòng từ bi. Ngài ân hận và thương xót nhìn 
thấy cảnh tượng [người ta ăn thịt], nhưng đông thời, 
ngài cũng biết rất rõ pháp tu [bỏ ăn thịt] mà ngài đang 
cô võ là một việc làm quá tầm tay với đối với rất nhiều 
động bào Tây-Tạng của ngài. Dù sao đi nữa, ngài vẫn 
tiếp tục cổ võ pháp tu này, nhưng cổ võ mà không xét 
đoán hay ra mặt đạo đức. Ngài thương xót cho những 
nạn nhân của đồ tế, và tỏ ra thiếu kiên nhẫn với thuật 

30 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


ngụy biện và đạo đức giả của một SỐ các pháp tu đã ồn 
định lâu đời. Nhưng ngài cũng biết là trong những 
trường hợp này — rất có thể là trong bất cứ trường hợp 
nào khác cũng thế — điều tốt nhất mà ngài có thể làm 
để giúp cho hoàn cảnh trở nên sáng sủa hơn là thuyết 
phục và làm gương cho mọi người. 


Phần đầu trong quyên tiểu sử của đại sư Shabkar được 
kết thúc bằng những câu kệ, ngài đã duyệt lại thành 
quả của mình kế cho đến ngày hôm đó, tức là cho đến 
năm ngài 56 tuôi. Tự lên tiếng thay cho mình, ngài nói 
như sau, “Tôi đã giữ trọn giới khất sĩ Ba-la-đề-mộc-xoa 
(Pratimoksha), Bồ-Tát giới, cũng như những giới của 
Mật-Thừa. Tôi đã từ bỏ thịt, rượu, tỏi, hành, và thuốc 
lá, và nuôi sống tôi bằng ba thực phẩm trăng, ba thực 
phẩm ngọt, bằng trà và bơ và bột tsampa.` [KWGI, 
f480b] Sau đó, ngài nhắc đến những đệ tử của ngài: 
108 đại đệ tử tâm truyền, 1,800 đại thiền giả, cả nam 
lẫn nữ, mười ngàn, trăm ngàn những vị tăng ni là môn 
đồ của ngài hiện đang sông trong những tu viện, cũng 
như vô sô những đạo sư du-già, những hành giả sông 
tại các làng mạc, cùng những người tu tại gia, họ đã cô 
găng tu tập như thế nào qua việc câu nguyện, nhịn ăn 
(fasting), và trì chú. Trong số đệ tử không lồ này, ngài 
nhắc riêng đến một số người mà ngài dành cho danh 
dự đặc biệt, những người này “nhờ chứng đắc được 
tâm từ bi và tâm Bồ-Đề tối thượng, đã hoàn toàn bỏ ăn 
thịt." [KWGI, f480b] Số người này lên đến khoảng 300 
người — một con số ít ỏi so với tổng số đệ tử của ngài 


3l 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


nhưng đã được ngài nhắc đến với tất cả lòng hoan hỉ 
biệt ơn. 


Tất cả những đệ tử còn lại của đại sư Shabkar đều là 
dân ăn thịt — ngài đã thâu nhận họ như những người 
học trò cần được huấn luyện trên con đường tu. Trong 
phần viết về “Những Lỗi Lằm Của Việc Ăn Thịt (7he 
Faulls oƒ Eating Meat). đại sư Shabkar trích dẫn Đại- 
bát Niết-bàn kinh (Mahaparinirvana-suira), trong. đó 
đức Phật có nói rằng, “Giáo huần của Ta không giống 
như là giáo huấn của một kẻ trần truồng tu khô hạnh. 
Ta, đắng Như Lai, đưa ra những giới luật có liên hệ với 
từng trường hợp của từng cá nhân.” Noi theo truyền 
thống đó, đại sư Shabkar không phải là một người theo 
chủ nghĩa cố chấp, chỉ biết cô võ một giới luật duy 
nhất trong tất cả mọi hoàn cảnh. Điều ngài quan tâm 
đến nhất là mọi người cần phải thay đổi và trưởng 
thành. Đối với chúng ta là những người đang đi trên 
con đường đạo, chúng ta đang phải đối diện với những 
đòi hỏi đôi khi quá sức chịu đựng của mình. Do đó, 
phương cách hữu hiệu và thực tế nhất để chúng ta có 
thê tiếp cận những vấn đề này là tự nhận lấy một thái 
độ nhún nhường, và sẵn sàng dẫn bước khởi đầu từ 
ngay nơi chúng ta đang đứng. (“start where we are”), 
với tất cả vốn liếng thô thiển sẵn có trong ta, với tất cả 
những cá tính của riêng ta, những nhu cầu của ta, 
những yếu điểm của ta. Nếu, vì bất cứ lý do gì mà 
chúng ta không thể bỏ ăn thịt được thì chính trong địa 
vị của người đang ăn thịt, chúng ta sẽ khởi sự tự rèn 
luyện. Và hiển nhiên là chúng ta đang được rèn luyện 

5“ 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


và đang tiễn dần đến một mục đích. Chỉ một điều này 
không thôi cũng đủ là lý do chính đáng để ta cần phải 
tôn trọng ý kiến [về việc bỏ ăn thịt] và không nên áp 
đáo ý kiến này. bằng những tranh luận phiến diện. Khi 
ta chấp nhận răng ta có tiêm năng để thay, đổi thì đây 
chính là điều kiện tiên quyết cho những tiến triển đạo 
đức. Theo bước chân của chư Bồ-Tát, ta phải sẵn sàng 
chờ đợi chuyện ta sẽ được chuyển hoá; và trong chiều 
sâu và chiều rộng của sự chuyển hoá đó, thì chuyện ta 
có thể phải điều chỉnh cách thức ăn uống dinh dưỡng 
xem ra cũng chỉ là một thay đổi rất nhỏ bé mà thôi. 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ 
NGUYÊN TẮC BA LÀN THUẢN TỊNH 


Dù các Phật tử thuộc những truyền thống khác nhau có 
thê đưa ra bất kỳ lý do gì để biện minh cho việc ăn thịt, 
thì tất cả họ đều có chung một quan điểm: đó là lẫy đi 
sinh mạng của sinh vật khác là một tội ác. Giới nguyện 
từ bỏ sát sinh là giới đầu tiên của người Phật tử, và 
chính việc trở thành một Phật tử, thông qua quy y Tam 
Bảo, đồng nghĩa với việc cam kết không gây hại cho 
bất kỳ một chúng sinh nào. Ngoài ra, Phật tử cũng 
cùng chung quan điểm răng lấy đi sinh mạng trong tình 
huống bình thường sẽ dẫn đến việc gieo trồng hạt 


33 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


giống đau khổ trong dòng tâm thức của kẻ gây tội. 
Hiển nhiên việc có thịt để ăn sẽ liên quan đến cái chết 
của động vật, vả nếu con vật đó bị giết chứ không phải 
chết một cách tự nhiên, thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu 
những người ăn thịt có phải chịu toàn phần hay một 
phần nghiệp quả của việc giết động vật này hay không. 
Có thể câu hỏi này là một trong những lý do đức Phật 
truyền dạy nguyên tắc ba lần thuần tịnh. Theo giáo 
huấn này, một người có thể ăn thịt mà không phải chịu 
lỗi lầm của kẻ giết động vật để lấy thịt, nếu người đó 
không nhìn, không nghe, và không có một chút nghi 
ngờ nào về việc con vật bị giết hại với mục đích rõ 
ràng là để cung cấp thực phẩm cho người đó. Ngược 
lại, một người ăn thịt mà biết rằng con vật bị giết hại vì 
mục đích làm thực phâm cho mình thì người đó sẽ trở 
thành tòng phạm với kẻ giết thịt và cùng chịu nghiệp 
quả trong hành động giết hại. Điều này sẽ tạo một 
nghiệp xấu tương ứng với hành động giết hại. Nguyên 
tắc về ba lần thuần tịnh, cũng giống như những chỉ dạy 
về giới luật của đức Phật, tương ứng với hoàn cảnh và 
tình huống — trường hợp này là những nhà sư đi khất 
thực nhận thức ăn hàng ngày qua sự cúng dường của 
người khác. Tập tục này vẫn được các nhà sư theo 
truyền thống Thượng Tọa Bộ (Theravada) tại Thái Lan 

34 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


và các nơi khác thực hành, được tiến hành theo một lễ 
nghi đơn giản và đẹp đẽ, thường trong bối cảnh hoàn 
toàn ân danh. Ngay khi trời tờ mờ sáng đủ để nhìn thấy 
đường, những nhà sư này rời khỏi những nơi ấn thất 
[tu viện] hẻo lánh trong rừng (viharas), đi đến công 
làng nơi những Phật tử tại gia mộ đạo cúng dường thực 
phẩm vào các bình bát của họ, và sau đó các nhà sư sẽ 
ăn bất kể đồ cúng dường đó là gì. Không ai nói một lời 
nào. Các nhà sư thể hiện lòng biết ơn của mình bằng 
cách cúi đầu chào, và sau đó rời đi. Họ không có một 
chút cảm giác nào về thú vui ăn uống thế tục, mả cũng 
không có một thảo luận gì về nguồn gốc của thực 
phẩm. Sau đó, đúng thông lệ là các nhà sư sẽ ăn những 
thực phẩm có trong bát của mình một cách chánh niệm, 
dù tốt hay xấu, dù thơm ngon hay kinh tởm, họ chấp 
nhận bất kê thứ gì họ nhận được với một thái độ bình 
thản. 


Đối với tăng đoàn thì hành động giết hại hoặc làm cho 
kẻ khác bị giết, ngoài bản chất tội lỗi và bất thiện, sẽ 
gây ra một gốc rễ của bạo lực dẫn đến sự phá hủy giới 
tu. Do đó, đối với giới tăng ni, việc chấp nhận thực 
phẩm cúng dường chứa thịt liệu có dẫn đến tòng phạm 
với kẻ đồ tế hay không? — một vẫn đề có cùng độ quan 

35 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


trọng. Do đó mục đích nguyên tắc ba lần thuần tịnh 
được dùng để chỉ ra các tình huống mà các nhà sư có 
thể ăn thịt mà không hủy hoại giới luật, nếu thịt xuất 
hiện trong bình bát khất thực của họ. Nói cách khác, 
mối bận tâm trước tiên là sự thuần tịnh của giới luật và 
nguyên nhân tích tụ nghiệp xấu. Trọng tâm của mối 
quan tâm này là hướng đến chính bản thân các nhà sư. 
Trong truyền thống Nguyên thủy (Hinayana) của Giới 
Ba-la-đề-mộc-xoa (Pratimoksha), những nhà sư này 
quan tâm chủ yếu đến trách nhiệm giải thoát chính 
mình khỏi vòng đau khổ luân hồi, và đi liền với đó là 


sự thuần tịnh trong giới nguyện của họ. 


Hiển nhiên là trong khung cảnh văn hóa khác với 
trường hợp vừa đề cập trên đây, thì hầu như không thể 
tìm được thực phẩm nào mà lại có tính chất ba lần 
thuần tịnh. Có thể là các nhà sư ở trong rừng hoàn toàn 
không biết gì về nguồn gốc của thực phẩm, hoặc họ có 
thể, một cách hợp lý, cho rằng những gì được đặt hàng 
ngày vào bình bát của họ là một phần đồ ăn thông 
thường của người cho, và rằng những mâu thịt nhỏ 
xuất hiện trong bát của họ là một phần của những gì 
dân làng đã giết hại hoặc mua cho bản thân họ ăn. 
Ngoài bối cảnh rất cụ thê này, các hoàn cảnh khác và 

36 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


những phát sinh về đạo đức liên quan là vốn dĩ rất khác 
nhau. Cộng đồng tu viện tôn giáo Tây-Tạng là một thế 
giới khác xa với những nơi ẩn dật rừng sâu của Ân độ 
hay Nam Á. Các tu viện Tây-Tạng thông thường rộng 
mênh mông vả rất nhiều tu viện được đặt ở những khu 
vực hẻo lánh, thưa dân cư. Đồ dùng được cung cấp 
theo quy mô lớn và phải được mua bán và vận chuyển 
đến. Theo đại sư Shabkar quan sát thì điều này có 
nghĩa là cần đến giao thương và từ thị trường. Và cứ 
nơi nào có thị trường, bất kế đó là một cửa hàng tạp 
hóa của người thuộc vùng Hy-mã-lạp-sơn hay từ một 
chợ địa phương ở Châu Âu hay Châu Mỹ thì ba lần 
thuần tịnh sẽ không áp dụng được. Khi nói về điều này, 
mục đích của đại sư Shabkar là đặt vẫn đề theo đúng 
hoàn cảnh của nó, và để chỉ ra rằng không thể lẫy cớ để 
biện minh cho việc ăn thịt của các nhà sư Tây-Tạng. 
Mục đích của nguyên tắc ba lần thuần tịnh này là để 
phân lập ra một loại thịt duy nhất mà việc tiêu dùng nó 
không làm hủy hoại giới Ba-la-đề-mộc-xoa. Mặt khác, 
nói trắng ra, VIỆC cung cấp thịt “thanh khiết” theo một 
quy mô rộng lớn đã là một sự mâu thuẫn ngay từ trong 
ý niệm. Dù rằng việc ăn thịt ở Tây- Tạng rất khó tránh, 
nhưng sự viện cớ đến nguyên tắc “ba lần thuần tịnh” 


37 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


để bênh vực và bình thường hóa việc ăn thịt này là 
không chính đáng. 


Đối với những người có thể và có thiện chí từ bỏ việc 
ăn thịt trong khí hậu khắc nghiệt của Tây-Tạng, thì có 
nghĩa là thực tế họ phải sẵn sàng sống trên bờ vực của 
sự chết đói. Phong cách sống này rõ ràng không phải 
cho số đông. Tuy nhiên, đại sư Shabkar không phải là 
một trường hợp độc nhất. Trong giai đoạn ban đầu của 
Phật giáo Tây-Tạng, từ bỏ ăn thịt trong các tu viện 
chắc chắn là một quy tắc, như được thấy trong luật lệ 
của Vua Trisong Detsen (thực tế này được đại sư 
Shabkar đề cập đến trong tác phẩm khác của ngài). 
Phải thừa nhận răng, mô hình tu viện tại thời điểm đó 
chắc chắn nhỏ hơn nhiều và có số lượng chư tăng ít 
hơn nhiều so với các tu viện thời gian sau này. Thời kỳ 
đó, họ cũng được hưởng sự bảo trợ của hoàng gia và 
cũng được cung cấp đầy đủ đồ dùng. Nhưng trong bắt 
kỳ trường hợp nào, trong tất cả các giai đoạn lịch sử 
của Tây-Tạng thì luôn luôn có những đạo sư, và không 
có gì để nghi ngờ, một phân trong số các môn đệ của 
họ từ bỏ việc ăn thịt. Rất nhiều môn đệ của dòng 
Kadampa đã làm như vậy, bắt đầu với chính đại sư 
Atisha, và theo sau đó là các bậc đại sư và các hành giả 

38 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


của tất cả các tông phái — như ngài Milarepa, ngài 
Drikung Kyobpa, ngài Taklung Thangpa, ngải Phagmo 
Drupa, ngài Thogme ZZangpo, ngài Drukpa 
Kunleg...v.v..., cho đến những đại sư của giai đoạn 
gần đây như ngài Jigme Lingpa, ngài Nyakla Pema 
Dudul, và ngài Patrul Rinpoche. Trong trường hợp của 
vị đại sư Patrul Rinpoche, tác giả trứ danh quyền “Lời 
Vàng Của Thầy Tôi, thì mọi người đều biết rằng, 
thông qua sự bộc lộ không ngơi nghỉ về Bồ Tát Hạnh 
và thông qua những lời dạy lặp đi lặp lại của ngài về 
cảnh ngộ khốn khổ của động vật, đại sư Patrul 
Rinpoche đã xóa bỏ rất có hiệu quả việc thực hành giết 
mô động vật để cúng dường thịt của động vật đó cho 
các vị lạt-ma đến thăm tại nhiều vùng của miền Đông 


Tây- Tạng. 
ĂN THỊT VÀ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 


Nguyên tắc ba lần thuần tịnh được thiết lập trên bối 
cảnh của giáo pháp Nguyên thủy (Tiểu-thừa) như là 
một hướng dẫn đề đảm bảo sự nguyên vẹn của những 
giới nguyện Ba-la-đề-mộc-xoa. Đối với Đại-thừa, có 


một sự thay đôi sâu sắc vê trọng tâm hướng đên: đó là 


39 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


chuyển từ ước nguyện muốn giải thoát bản thân khỏi 
những đau khổ sang sự nhận biết mãnh liệt về nỗi khổ 
của tất cả chúng sinh và gieo trồng ước nguyện bảo vệ 
và giải thoát họ. Bởi vì khả năng giải thoát cho người 
khác ngụ ý đồng thời thành tựu giải thoát cho chính 
mình nên giáo pháp Tiểu-thừa không hề bị khước từ; 
ngược lại giáo pháp đó là cơ sở nền tảng của Phật giáo 
Đại-thừa, được kết hợp và tôn lên trong Phật giáo Đại- 
thừa. Sự cần thiết của việc “giải thoát cho bản thân 
mình” được thừa nhận, tuy nhiên sự chuyền trọng tâm 
sang “giải thoát cho người khác”, hoặc nói một cách 
chính xác hơn, hướng tới trạng thái trí tuệ mà ở trong 
đó không còn khái niệm vả hiện hữu vỀ sự phân biệt 
giữa bản thân mình và người khác. 


Việc quán chiếu và nghiền ngẫm về sự phân cực giữa 
bản thân và người khác là một việc làm quan trọng. 
Trong giáo pháp đạo Phật có nói đến một sự thật là tất 
cả những chúng sinh hữu tình, không có ngoại trừ, đều 
trải nghiệm một cảm nhận về cái “Tôi”, về cái ngã mà 
họ bám chấp vào. Họ phục vụ lợi ích của cái ngã tưởng 
tượng này, họ lo sợ và kháng cự lại bất kỳ cái gì đe dọa 
cái ngã đó. Họ muốn hạnh phúc; họ không muốn bị 
đau khổ. Niềm khát khao cơ bản này là cơ sở không 

40 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


chỉ cho sự tồn tại của cá nhân mà còn cho sự tìm kiếm 
tâm linh, và niềm khao khát đó cũng bám rễ sâu như sự 
bám chấp vào bản ngã. Như bất kỳ ai khác, những 
người thực hành giáo pháp Tiểu-thừa cũng đấu tranh 
để đạt được hạnh phúc, và với họ là hạnh phúc trọn 
vẹn ở cõi niết bản. Ước nguyện giải thoát cá nhân — 
giải thoát cho chính bản thân họ — về bản chất cũng 
hoàn toản giống như sự thôi thúc kiếm tìm hạnh phúc 
của những chúng sinh ít năng lực hơn, và đối với 
những chúng sinh này thì đó là căn nguyên dẫn đến cõi 
luân hồi. Một đặc điểm trong biệt tài giảng dạy của 
Đức Phật là việc Ngài đã khéo sử dụng động lực cơ 
bản của lợi ích cá nhân trở thành một nguồn năng 
lượng để kéo những học trò của Ngài vượt khỏi luân 
hồi và tâm bám chấp vào bản ngã, mà tâm này chính là 
nguyên nhân của luân hồi. Như đức Đạt Lai Lạt Ma 
thường nói, chúng ta là những chúng sinh lấy mình là 
trung tâm; Đức Phật đã dậy chúng ta làm thế nào để 
việc coi mình là trung tâm trở nên khôn ngoan. Khi lưu 
ý đến điều này, chúng ta có thể hiểu được tại sao giáo 
pháp về Tiểu-thừa lại có tính chất đưa ra các quy định 
và phạm vi hạn chế dựa trên giới luật. Nếu những 
nguồn năng lượng không được kiểm soát sẽ dẫn đến 
những đau khổ của luân hồi, vì vậy chúng được rảng 

4I 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


buộc bởi những giới nguyện; khi đó những nguồn năng 
lượng này được sử dụng và hướng đến các kết quả tốt. 
Một người học hỏi để từ bỏ tiêu cực và vận dụng 
những nguyên tắc kỹ xảo của giới luật, sự tập trung 
vào trí tuệ, xuất phát từ sự dẫn dắt của động lực căn 
bản của chính họ: sự khát khao hạnh phúc cho bản 
thân. 


Trái lại, trong Phật giáo Đại-thừa, có cái gì đó đi 
ngược lại bản chất (khuynh hướng) này. Thực ra xem 
xét một cách kỹ lưỡng và chân thực về bản ngã cho 
thấy răng chúng ta không phải là hoàn toàn vị tha một 
cách tự nhiên, tức là [chúng ta không tự nhiên] lo lắng 
cho người khác trên cả sự tốn hại lợi ích của bản thân 
mình. Chủ nghĩa vị tha đưa chúng ta vượt ra ngoải bản 
thân mình, và là một thứ mà chúng ta phải học một 
cách có ý thức. Hơn nữa kinh nghiệm cho thấy rằng, để 
có được mong muốn cam kết với bất kỳ một giáo pháp 
nảo thì người môn đồ cần được truyền cảm hứng và 
thiết tha đạt đến mục tiêu. Đây là lý đo tại sao trong 
Nhập Bồ Tát Hạnh, lại phân biệt giữa Bồ Đề tâm 
nguyện — quan tâm và ước nguyện đạt được quả vị giác 
ngộ tối thượng vì lợi ích của người khác - với Bồ Đề 
tâm hạnh — thực sự tham gia và thực hành theo con 

42 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


đường của Bồ Tát để có thể đạt được mục tiêu giác 


^ 


ngộ. 


Theo sự giải thích của những giáo huấn, hai mặt của 
Bồ Đề Tâm này găn liền với những giới nguyện và giới 
luật khác nhau, và trong phần đầu của chương Cam Lộ 
của sự Bất Tử (The Nectar oƒ lmmortaliy), đại sư 
Shabkar đề cập đến hai loại thực hành mà đặc biệt gắn 
liền với Bồ Để tâm nguyện. Thực hành đầu là giáo 
huấn bầy-bước nỗi tiếng, được thiết lập nhằm tạo cảm 
giác gần gũi với người khác. Thực hành này là dựa vào 
sự hiểu biết rằng tất cả chúng sinh, tại thời điểm nào đó 
trong suốt quá trình luân hồi của họ, đã liên hệ với 
chúng ta trong mối quan hệ bố mẹ - con cái. Mục tiêu 
của thực hành này là để nhận ra rằng tất cả chúng sinh 
tại một thời điểm nào đó đã rất gần gũi với chúng ta và 
yêu thương chúng ta sâu sắc, dù hiện giờ họ có ở hình 
dạng và hình thái nào đi chăng nữa. Chúng ta đã hoàn 
toàn quên mất họ, những người đã từng yêu thương 
chúng ta, cũng như chúng ta sẽ nhanh chóng quên đi 
những người — vợ, chồng, người yêu, bố mẹ, con cái — 
những người rất thân yêu của chúng ta trong kiếp hiện 
tại, và đó là một tấn bi kịch lặp lại trong sự tồn tại luân 
hồi của chúng ta. Kết luận mà chúng ta thu được qua 

43 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


những suy nghĩ như vậy là tất cả chúng sinh, dù là con 
người hay con vật, bạn bè hay kẻ thù, dù [ta] biết hay 
[ta] không biết — tất cả đều là những người thân yêu đã 
thất lạc từ lâu. 


Thực hành thứ hai gắn kết với Bồ Đề tâm nguyện là 
thực hành về “sự bình đẳng và hoán đổi”. Điều này 
được ngài Tịch Thiên (Shantideva) diễn giải chỉ tiết tại 
tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh và là phương pháp mang 
nhiều tính triết học hơn. Phương pháp này sử dụng 
chiêm nghiệm lô-gic để làm suy yếu sự phân biệt có vẻ 
rất vững chãi giữa khái niệm ta và người, để chỉ ra 
rằng những khái niệm này chỉ là những khái niệm được 
xây dựng mà không có một giá trị thực chất nào — cũng 
chỉ như một huyễn tưởng về thị giác mà thôi. Hai 
phương pháp này phối hợp tốt với nhau. Thực hành về 
sự bình đăng và hoán đổi tạo ra một nền tảng tâm đúng 
đăn, chỉ ra rằng lòng từ bi là rất cần thiết và chính 
đáng. Ngược lại, giáo huấn bầy-bước lại khơi dậy cảm 
xúc rất nhiều và được thiết lập để tạo một cảm nhận 
gần gũi vô cùng với các chúng sinh khác và với những 
nỗi đau khổ của họ, để tâm [của ta] cảm kích với mong 
nguyện, và thực chất là quyết định phải làm một cái gì 
đó để giảm bớt [nỗi khổ] và giải thoát cho họ. Khi cả 

44 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


sự thấu hiểu và cảm xúc được tạo dựng và phát triển 
đến một mức độ đủ mãnh liệt thì lòng từ bi thực sự sẽ 
xuất hiện. Một lần nữa, cần phải nhẫn mạnh rằng hai 
giáo huấn này tạo thành một phần của những cam kết 
găn liền với Bồ Đề tâm nguyện. Chỉ khi nào hai thực 
hành này nhuần nhuyễn thì Bồ Đề tâm chân thực mới 
nảy nở trong tâm thức. Điều này tất nhiên không có 
nghĩa là một người phải đợi cho đến khi hoàn toàn thấu 
triệt những giáo huấn về Bồ Đề tâm nguyện thì mới 
tham gia những hoạt động gắn liền với Bồ Đề tâm 
hạnh (bó thí và các ba-la-mật-đa khác). Tuy nhiên, chỉ 
đến khi các huấn luyện trước [Bồ Đề tâm nguyện] 
được thấm nhuẳn, thì những rèn luyện sau [Bồ Đề tâm 
hạnh] mới có thể được thực hành một cách trọn vẹn. 


Do vậy, những giáo huấn gắn với Bồ Đề tâm nguyện là 
nền tảng của thực hành Đại-thừa, và việc đại sư 
Shabkar đề cập đến những giáo huấn nảy trong phần 
mở đầu tác phẩm của ngài không phải là một điều gì 
bất thường. Cái gây chú ý là sự liên hệ giữa những 
thực hành này và việc ăn thịt mà ngài đã chỉ ra. Bởi vì 
ngài đã nói rằng khi sự rèn luyện tâm đã được thuần 
thục, ví dụ, khi một người có cảm nhận sống động rằng 
tất cả các chúng sinh đã từng rất tử tế và gần gũi với 

45 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


chúng ta như thể cha mẹ thân yêu của chúng ta vậy — 
thì thật sự là không thể nào [ta có thể] ăn thịt họ được. 
Ngược lại, việc ăn thịt, xem như là thực phẩm bình 
thường và ăn một cách không suy nghĩ theo một chế độ 
thường xuyên, cho thấy sự không nhận thức và sự thờ 
ơ về nổi khổ đau của chúng sinh mà điều nảy là trái 
ngược với sự rèn luyện tâm. Do đó, sự thèm muốn ăn 
thịt liên tục và sự thỏa mãn những thèm muốn này có 
thể được xem như một dấu hiệu chỉ ra rằng Sự rèn 
luyện Bồ Đề tâm nguyện chưa thuần thục. Ngoài ra cần 
phải thêm rằng, khi thiết lập chính kiến này, đại sư 
Shabkar không tập trung vào chỉ đơn giản là thịt mà 
ngải tập trung vào các chúng sinh đã bị gây đau đớn và 
bị giết hại để lấy thịt. Theo sau đó, sự phê phán của 
ngài nói về không chỉ việc tiêu dùng thịt như thực 
phẩm, mà còn là việc sử dụng tất cả các sản phẩm để 
có được chúng thì sẽ phải liên quan đến việc giết hại 


và đôi xử tôi tệ với động vật. 


Có thê đối với rất nhiều người trong chúng ta, những 
giáo huấn này là khó chấp nhận. Nó gợi ý rằng chúng 
ta, dù thực hành Pháp lâu thế nào đi nữa thì sự thèm 
thịt và việc tiêu dùng thịt và các sản phẩm động vật chỉ 
ra rằng chúng ta chẳng hơn gì những hành giả sơ cơ 

46 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


trên con đường Đại-thừa. Chúng ta sẽ quay lại điểm 
này sau, nhưng để chuẩn bị cho việc đọc tác phẩm của 
đại sư Shabkar, có thê sẽ hữu ích nếu xem xét một chút 
sâu hơn định hướng căn bản của giáo pháp Đại-thừa, 
những định hướng giải thích và mang lại sự chính đáng 
cho những chính kiến của đại sư Shabkar. 


Bên cạnh sự rèn luyện theo hai nguyên tắc cơ bản được 
đề cập ở trên, những người khát khao đi theo con 
đường của Bồ Tát Đạo được khích lệ để gieo trồng bốn 
thái độ [quan điểm] “vô lượng”. Gọi là bốn thái độ “vô 
lượng' vì lĩnh vực thực hành của họ (tất cả chúng sinh) 
và phước đức thu được là rộng lớn mênh mông không 
thê tính đếm. Bồn thái độ nảy là Từ (ước nguyện chân 
thành rằng người khác được hạnh phúc), Bi (ước 
nguyện chân thành răng người khác không phải chịu 
đau khổ), Hi (sự hoan hỉ chân thành trước may mắn 
của người khác), và Xả (khả năng áp dụng ba thái độ 
trước cho tất cả các chúng sinh mà không có sự phân 
biệt). Trong bốn thái độ này, thái độ thứ tư quan trọng 
nhất và cũng thử thách nhất. 


Khi chúng ta xem xét thế giới từ vị trí trung tâm mà 
bản thân chúng ta tự cho mình ở đó, chúng ta thấy rằng 
47 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


toàn thê chúng sinh hữu tình được phân thành ba loại. 
Thứ nhất, có những người dường như gần gũi với 
chúng ta, và vì vậy với chúng ta thì những người này 
có vẻ như xinh đẹp, hấp dẫn, tốt đẹp và quan trọng. 
Sau đó có những người chúng ta không thích hay sợ 
hãi, và những người này thì dường như xa cách, tiềm 
ân sự đe dọa, và xấu xí. Cuối cùng, giữa hai thái cực 
này, có vô số rất đông chúng sinh mà chúng ta chỉ đơn 
giản là không biết họ, không quan tâm đến họ, và liên 
hệ với họ trong sự thờ ơ. Lĩnh hội vấn đề theo cách 
như thế đóng góp vào hiện trạng mà chúng ta gọi là ở 
trong cõi luân hồi; nó là kết quả không tránh khỏi của 
một cảm giác bản ngã và bám chấp vào bản ngã. Sự 
phân chia thế giới thành tốt, xấu, và thờ ơ là một bản 
năng đã bén rễ rất sâu đến nỗi chúng ta có thói quen 
coi nó là hiện thực khách quan, tuy nhiên thực chất thì 
đó không là gì khác hơn một ảo tưởng được tạo ra bởi 
sự bám chấp của chính bản thân chúng ta. Sự thật là 
không aI sinh ra đã tự nhiên có bản chất dễ chịu, bản 
chất xâu, hay bản chất không quan trọng, và thực hành 
về sự công bằng được dùng để phá vỡ ý thức hẹp hòi 
của những giả định tự coi mình là trung tâm. Vì chỉ khi 
nào chúng ta hoài nghi về những ý tưởng nảy thì chúng 
ta mới có thể thành công trong việc bắt đầu nhìn thấy 

46 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


chúng sinh khác tách rời khỏi [những giả định của] 
chúng ta, mà họ đến từ chính họ, theo một cách không 
bị méo mó bởi những thái độ và những mong đợi tự coi 
mình là trung tâm của chúng ta. Và có thể đây là lần 
đầu tiên chúng ta nhận thấy rằng, dù rằng họ cũng như 
mối quan hệ giữa chúng ta với họ khá độc lập, thì tất 
cả họ đều giống nhau — tất cả không một ngoại trừ, từ 
những đứa con thân yêu nhất của chúng ta đến những 
loài côn trùng chẳng hề có ý nghĩa gì (với chúng ta) cả. 
Bất kỳ ai cũng đều muốn duy nhất một điều, đó là đạt 
được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Tất cả những 
chúng sinh hữu tình, dù là con người hay động vật, đều 
ước mong được toại nguyện trong bản chất và phạm vi 
của trạng thái hiện thân (hình hà!) hiện tại của họ. 


Thật thú vị khi xem xét mức độ xung đột giữa sự thấu 
hiểu này với bản năng của chúng ta. Một cách tự nhiên 
chúng ta gắn mức độ quan trọng cho bất kế những gì 
năm trong phạm vi hấp dẫn [quan tâm] của bản ngã, và 
phương hại đến những gì không phải [là quan trọng với 
bản ngã đó]. Chúng ta bỏ qua những ai không đủ may 
mắn để nằm trong nhóm của chúng ta, quên mất rằng 
tất cả họ đều như nhau trong cùng một khát khao cơ 
bản. Chúng ta có sự ưa chuộng gắn liền với gia đình 

49 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


của chúng ta, cộng đồng của chúng ta, truyền thống 
của chúng ta, đất nước, quốc gia, sắc tộc của chúng ta, 
.v.V., và dường như là đương nhiên chúng ta nuôi 
dưỡng và bảo vệ những thứ đó và coi đó như nhiệm vụ 
trước tiên, bỏ mặc những chúng sinh còn lại để họ tự 
xoay xở. Và trong những nhóm phân loại này chúng ta 
còn bồ sung thêm loài của chúng ta nữa. Chúng ta nghĩ 


răng chỉ có con người mới là quan trọng. 


Rất đúng khi Phật giáo cho rằng việc được làm người 
có một giá trị tối thượng. Bởi vì chỉ có con (duy nhất 
trong thân) người [thì| mới có thể thực hiện được việc 
rèn luyện tâm linh một cách hữu hiệu và cuối cùng dẫn 
đến giải thoát. Nhưng ngoài việc này ra thì tất cả chúng 
sinh — cả con người và động vật - đều giống nhau. Tất 
cả đều bám chấp vào ý thức về bản ngã và theo đuôi 
lợi ích riêng của họ, bất kế là do bị thúc đây bởi bản 
năng hay do sự lựa chọn có ý thức. Khi bị tấn công, tất 
cả đều cố gắng tự vệ và cứu bản thân họ. Khi có cơ 
hội, họ tìm kiếm sự toại nguyện theo khả năng và nhu 
cầu của mình, cả hai [con người và động vật] đều vì 
bản thân họ và vì những người/con vật gần gũi với họ. 
Họ cố găng tránh để khỏi bị thất vọng. Bám chấp vào 
huyễn ảo của bản ngã, chúng sinh lang thang trong 

50 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


luân hồi. Tất cả họ — tất cả chúng ta — đều đau khổ, và 
chính những đau khổ chứ không phải là tình trạng hiện 
tại của chúng ta làm chúng ta trở thành đối tượng của 
lòng bi mẫn. Do đó, tất cả chúng sinh, mà không chỉ là 
COn người, đều là những đối tượng được lợi lạc từ sự 
giác ngộ của Đức Phật, và việc giải thoát cho tất cả họ 
là mục tiêu của con đường Đại-thừa. Xét về tổng thể 
thì đúng là con người thông minh hơn và có ích hơn 
các loài khác, và cũng đúng rằng vì tiềm năng tâm linh 
[của họ] nên thông thường con người sẽ không phải hi 
sinh [chỉ] vì lợi ích của con vật (mặc dù, trong trường 
hợp của những Bồ Tát chứng ngộ cao thì điều này có 
thể xảy ra, ví dụ như trong một tiền kiếp của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật đã lấy cơ thể mình làm 
thức ăn cho hồ mẹ sắp chết đói). Mặt khác, theo quan 
điểm của giới Phật tử thì tôn giáo hữu thần là sai lệch 
khi giả định [cho] răng con người là “Chúa tế của sáng 
tạo” và các loài khác được cung cấp cho chúng ta sử 
dụng, ăn [thịt], và mua vui. Tất cả chúng sinh xuất hiện 
trên thế giới này theo nghiệp lực của họ, và tất cả đều 
có quyền bình đăng trên thế giới này. Nhận ra chân lý 
cơ bản này là một trong những mục tiêu của sự thực 
hành “Xả' [trong bốn thái độ Từ-Bi-Hi-Xả]. Đó chính 
là sự thấu hiểu cảm thông với tình trạng khổ đau của 

51 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


tất cả chúng sinh, con người hay chúng sinh khác, hoàn 
toàn không vướng vào góc nhìn lấy mình làm trọng 


tâm, phục vụ lợi ích và khát vọng của bản thân. 


Một khi vẫn đề cơ bản này được hiểu thấu đáo thì sự 
khác nhau giữa phương pháp Đại-thừa và Tiểu-thừa về 
vấn đề ăn thịt sẽ trở nên dễ hiểu. Đối với Phật giáo 
Đại-thừa, mục tiêu của sự quan tâm không còn nằm ở 
người ăn thịt và khả năng bị bất tịnh của người đó. 
Thay vào đó, mục tiêu hướng về nạn nhân, những 
chúng sinh phải chết trong nỗi sợ hãi và đau đớn để cơ 
thể của chúng được tiêu dùng hoặc sử dụng cho những 
mục đích khác. Quan tâm này là tâm điểm của những 
suy nghĩ và thực hành của đại sư Shabkar, và điều đó 
xuất hiện lặp đi lặp lại trong tự truyện [tiểu sử] của 
ngài. Đại sư không thể giữ yên lặng, ngài bị ám ảnh 
bởi nỗi thống khổ của những con vật bị săn bắn cho 
đến chết, hàng nghìn con bị giết, mồ để cung cấp thực 
phẩm cho những người không thể hoặc không chịu 
nuôi dưỡng bản thân họ theo bất kỳ cách nào khác. Đại 
sư Shabkar có cùng một tri kiến như đại sư Patrul 
Rinpoche khi ngài thừa nhận sự thật hiển nhiên nhưng 
bị tảng lờ răng, dù động vật có yếu đuối và ngu ngốc 
đến thế nào chăng nữa thì chúng cũng không muốn 

» 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


chết. Và ngài khóc than rằng cuộc sống của chúng, 
chính là tài sản duy nhất của chúng, cũng bị lấy đi từ 
những người và để cho những người mà, đi trái với 
nguyên tắc rèn luyện tâm, xây dựng hạnh phúc của họ 
trên nỗi khốn cùng của kẻ khác. 


Nếu đó là phương pháp tiếp cận của đại sư Shabkar về 
vẫn đề ăn thịt tại Tây-tạng thì sẽ không quá khó để 
tưởng tượng ra những phản ứng của ngài với tình 
huống, nếu mà ngài biết được, về những người đồng 
hương Tây-tạng lưu vong hoặc những Phật tử sống ở 
miền Tây giàu có, nơi mà việc mua những [thực phẩm] 
thay thế ngon lành và bố dưỡng hoản toàn không khó 
khăn một chút nào và nơi mà việc sản xuất thịt tạo nên 
một ngành công nghiệp rộng lớn, tản bạo và vô nhân 
đạo đến cùng cực. Trên tất cả, ngài không thể dung thứ 
cho sự bóp méo những giáo huấn bởi những người tìm 
kiếm biện minh cho những thực hành của họ thông qua 
những ngụy biện phục vụ bản thân và chỉ có vẻ bề 
ngoài, như ngài đã nhìn thấy. Ngài bác bỏ một cách 
vững chắc những biện hộ “ba lần thuần tịnh, trước hết 
bởi vì những biện hộ này không thích hợp trong bối 
cảnh Đại-thừa, và thứ nhì bởi vì nó rõ ràng không thích 
hợp ở Tây-tạng. Ngài có rất ít thời gian cho những thực 

53 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


hành mang tính đạo đức giả bằng cách cầu nguyện cho 
con vật mà mục đích chính của cầu nguyện này là để 
xoa dịu lương tâm cắn rứt của kẻ giết thịt và của người 
ăn thịt, và ngài cũng phản đối một cách mạnh mẽ ý 
kiến cho rằng động vật được lợi lạc khi thịt của chúng 
được ăn bởi những người tự cho mình là người thực 
hành giáo pháp nhưng lại ăn thịt vì ham muốn tầm 
thường. 


Mặt khác, đại sư Shabkar nhận ra rằng quy tắc luôn 
luôn có những ngoại lệ. Ngài cũng nhận ra răng việc ăn 
thịt là có thể và cần thiết trong một số trường hợp đặc 
biệt, ví dụ như khi chăng còn có gì nữa để ăn, hoặc khi 
cần thiết để cứu chữa sự suy nhược cơ thể vật lý của 
những vị đạo sư cao tuổi mà nếu những vị đạo sư này 
chết đi thì sẽ là một cản trở lớn cho sự duy trì giáo 
pháp. 


ĂN THỊT TRONG PHẬT GIÁO MẬT 
THỪA 


Rất nhiều người nghĩ răng giáo pháp Mật-thừa, con 
đường [cỗ xe] của những phương pháp thiện xảo trong 


34 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


đó việc sử dụng đối tượng của các giác quan được đưa 
vào con đường thực hành, cho phép và thậm chí cô súy 
việc ăn thịt cũng như uống rượu. Trong văn bản giáo 
huấn chắc chăn có tuyên bố rằng, trong lễ cúng đường 
ganachakra (các đại lễ cũng dường trong Mật-thừa) thì 
“thịt và rượu là không thể thiếu”. Điều nảy trên thực tế 
thường được hiểu theo nghĩa đen rằng lễ ganachakra 
là một dịp để thưởng thức thịt và rượu, đôi khi với số 
lượng lớn — và vì vậy có sự cho phép ăn thịt hàng ngày. 
Tuy nhiên trên thực thế, các đại sư Mật-thừa vĩ đại 
nhất trong lịch sử Phật giáo Tây-tạng từ bỏ việc ăn thịt 
trong tất cả các tình huống, và khuyến khích những đệ 
tử của họ cũng làm như vậy, chỉ ra rằng vẫn đề không 
đơn giản như chúng thê hiện. Giáo huấn Mật-thừa về 
việc sử dụng đối tượng giác quan là rất vi tế, và, đối 
với tất cả các chủ đề phức tạp, rất dễ bị trình bảy sai 


hay áp dụng sai. 


Thông thường mà nói, mỗi một thừa trong ba thừa — 
Tiểu-thừa, Kinh-thừa và Mật-thừa thuộc giáo Pháp 
Đại-thừa — đều thể hiện phương pháp đặc trưng riêng. 
Giáo pháp Tiểu-thừa quan tâm đến giải thoát bản thân. 
Phẩm tính đặc trưng của tâm trong Tiểu-thừa là sự xả 
ly (nges byung), quyết định dứt khoát rời bỏ luân hồi. 

55 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Tiếp tục vun bồi trên quyết tâm đó, giáo pháp Đại-thừa 
quan tâm đến Bồ Đề Tâm, và điểm nổi bật của giáo 
pháp Đại-thừa là sự quan tâm đây vị tha cho người 
khác và sự thấu hiểu trí tuệ tính không. Trong trường 
hợp của giáo pháp Mật-thừa mà thông thường được coI 
là “thừa quả, resultant vehicle” vì nó đưa vào con 
đường [thực hành] những phẩm chất giác ngộ sẵn có 
tiềm ân trong như lai tánh (/zfhagafa-garbha), hay 
Phật tánh, thì trọng tâm lại là việc nhận ra được sự 
thuần khiết nguyên sơ và sự bình đăng của tất cả các 
hiện tượng. Ở đây, khái niệm sạch và không sạch (một 
sự phân biệt bám rễ sâu trong cách tạo dựng tâm lý của 
chúng ta và được phản ánh cũng như củng cô bởi các 
bối cảnh văn hóa), cùng với những khái niệm nhị 
nguyên đi liền với nhau như: đau đớn và thích thú, vui 
sướng và đau khô, tốt và xấu, .v.v., chẵng mang một ý 
nghĩa nào cả. Chúng được xem như những huyễn 
tưởng về bản ngã cần phải được vượt qua. Điều này 
giải thích lối sống khác thường của nhiều bậc đại thành 
tựu (s/22has) và những bậc đạo sư Mật-tông trong quá 
khứ. Sống bên rìa của xã hội, họ thường xuất hiện hay 
thường cư xử theo cách mà người thường thấy ghê 
tởm, nếu không nói là thực sự kinh hoàng. Ví dụ, ngài 
Kukuripa sống giữa bầy chó; ngài Virupa nuôi dưỡng 

56 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


bản thân bằng những cái ruột ôi thiu của những con cá 
thối rữa; trong khi ở Tây-tạng, ngài Tsangnyon Heruka 
trứ danh một lần đã thết đãi bản thân bằng phần óc lẫy 
từ những chiếc đầu lâu bị xử trảm đã bị phân hủy và 
lên giòi được treo trên cổng một thành phố mà ngài tìm 
thấy. Những con người đó đã trở thành một nét đặc 
trưng rất quan trọng, nếu không muốn nói là phi 
thường của Phật giáo Mật-tông ngay trước thời kỳ hiện 
đại. 


Để giúp vượt qua được khái niệm nhị quyên giữa thuần 
tịnh và bất tịnh chính là một lý do mà thịt và rượu, 
thông thường được xem như không trong sạch hay 
đáng bị chỉ trích trong bối cảnh của giới Phật tử, lại 
được yêu cầu trở thành một thành phần của thực hành 
Mật giáo. Bằng cách quy định sự hiện diện của thịt và 
rượu tại [lễ cúng dường] ganachakra, kinh điển và 
những chỉ dẫn thực hành (sađhana) miêu tả các yếu tô 
— năm loại thịt và năm loại cam lộ — những yếu tố mà 
đối với những Phật tử Đại-thừa thông thường hay bất 
kỳ một ai khác có thể sẽ thấy là không thuần tịnh, 
không thê chấp nhận được, hay thậm chí là ghê tởm. 
LỄ cúng dường ganachakra sẽ không bao giờ được 
hiểu là một cái cớ để thỏa mãn những thèm muốn bình 

S7 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


thường. Đức Đạt Lai Lạt ma đã nói: “Về vẫn đề nảy, 
có thể có người cố gắng biện minh cho việc ăn thịt 
[của mình] với những lý do rằng người đó thực hành 
Mật giáo Du già Tối thượng (Highest Yoga Tantra). 
Nhưng người này không được quên rằng bao gồm 
trong năm loại cam lồ và năm loại thịt là những chất 
mà thông thường được xem như dơ bẩn và đáng ghê 
tởm. Một người thực hành Mật giáo Du già Tôi thượng 
chân thực sẽ không phân biệt bằng cách chỉ ăn thịt mà 
không ăn những chất dơ bẩn. Nhưng chúng ta sẽ che 
mũi ngay nếu những chất dơ bân đó ở đâu đó hay ở 
ngay gần chúng ta, nói gì đến việc thực sự ăn chúng.” 
Khi xem xét tất cả những điều nảy, chắc chắn có một 
cái gì đó lố bịch trong các buổi lễ ganachakra nơi mà 
các hành giả du già cả nam lẫn nữ ăn những miếng thịt 


bò được tưới bằng bia Burgundy. 


Những hành giả nào có thể thưởng thức năm loại thịt 
và năm loại cam lồ hay bất kỳ cái gì tương tự như vậy 
trong một trạng thái vượt khỏi tính nhị nguyên là 
những hành giả Mật giáo thực thụ. Còn nếu lại chỉ là 
ngụy biện - tức là sử dụng lễ ganachakra như một lý 
do cho những ham muốn thông thường - thì tốt nhất là 
giảm thực hành xuống mức độ của một nghi lễ trống 

58 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


không. Mặt khác, thậm chí trong trường hợp của một 
hành giả du già chân thực, thì nguyên tắc “thịt thuần 
tịnh” cũng cần được áp dụng. Ít nhất trong trường hợp 
những hành giả không thể dẫn dắt thần thức của những 
con vật chết về một cõi Phật, thì vật phẩm cúng dường 
thích đáng nên là thịt của những động vật bị chết một 
cách tự nhiên. Ngược lại, theo đại sư Patrul Rinpoche, 
làm lễ cúng dường gznachakra từ thịt còn tươi và tốt 
của một con vật bị giết hại để tiêu dùng, là hoàn toàn 
lầm lạc. Việc làm đó như thể mời các chư Phật và chư 
Bồ Tát đến dự một bữa tiệc thịnh soạn và cúng đường 
họ thịt của chính những đứa con của họ. 


Để trả lời cho vấn đề này, có thể tranh luận rằng thịt và 
rượu cúng dường trong lễ gønachakra không phải là 
[thịt rượu] bình thường. Chúng được tịnh hóa và 
chuyển đổi bởi năng lực của thần chú. Do đó, việc 
thưởng thức chúng là được phép. Tuy nhiên, điều này 
chỉ đúng khi những người làm lễ cúng dường 
ganachakra là những bậc thành tựu, những người đã 
chứng ngộ tính thuần tịnh nguyên sơ và tính bình đẳng 
của tất cả các hiện tượng và khi họ thọ dụng thì những 
vật phẩm cúng đường thực sự được chuyển đổi. Hơn 
nữa chỉ có họ mới có thể mang lại lợi lạc cho những 

59 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


chúng sinh mà cơ thê chúng được dùng làm thịt để thọ 
dụng. 


Người ta thỉnh thoảng trích dẫn từ mật điển và nói rằng 
“bậc từ bị ăn thịt; bậc gìn giữ mật nguyện uống rượu.” 
Đối với vấn để này, đại sư Shabkar đáp rằng, “Đức 
Phật và các đắng Thanh văn đệ tử của Ngài, sáu đại sư 
lừng lẫy và hai bậc siêu việt của xứ Ấn, đại sư Atisha 
và những đệ tử tâm truyền của Ngài cùng tất cả những 
bậc cao quý khác không ăn thịt mà cũng chẳng uống 
rượu. Vậy nếu những phản biện trích dẫn trên là đúng 
thì một người sẽ buộc phải kết luận rằng Đức Phật và 
các bậc nói trên không có lòng từ bi hay không giữ mật 
nguyện, hoặc lòng từ bị của các bậc này ít hơn lòng từ 
bi của những người đã đưa ra câu nói phản biện đó.” 
Nói cách khác, thực sự không thể luận giải theo nghĩa 
đen của đoạn văn đang bàn luận. Sẽ hợp lý hơn nếu 
xem xét câu trích dẫn như một ví dụ của “những lời 
dạy gián tiếp được thê hiện qua phép ân dụ,” kiểu như 
lệnh giết cha mẹ một cách bạo tàn hay ám sát nhà vua. 
Như đại sư Shabkar bình luận ở một tải liệu giáo huấn 
nào đó, “Khi trong giáo huấn Mật-thừa nói rằng một 
người nên ăn thịt, thì đây không phải là lời dạy nghĩa 
rõ ràng. Luận giải Mật-thừa có tên mk&kha` 'gro rgya 

60 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


mísho chỉ rõ rằng, ăn thịt ở đây là để chỉ việc “nuốt 
chứng những suy nghĩ lan man.” 


Thỉnh thoảng người ta cũng nói rằng khi một người 
thực hành pháp và đặc biệt hành giả Kim-cương-thừa 
ăn thịt thì hành động của họ được biện minh vì họ đang 
tạo ra sự kết nối giữa con vật bị giết mồ với Pháp. Họ 
đang mang lại những lợi lạc đặc biệt cho con vật. Do 
đó ăn thịt với số lượng lớn và theo chế độ thường 
xuyên là tốt. Đại sư Shabkar coi lý lẽ này đặc biệt nực 
cười. Cũng như nhiều biện minh sai lầm nhưng lại hấp 
dẫn [khác], biện minh này được thiết lập chỉ trên một 
nửa sự thật. Nguyên tắc tương thuộc lẫn nhau [nhân 
duyên] có thể áp dụng được mọi lúc mọi nơi vả cần 
thiết phải đưa vào để áp dụng trong trường hợp hiện 
tại. Nếu có thê tạo được sự kết nối với Pháp thông qua 
Sự thấy, sự nghe, hoặc sự chạm vào những đại diện của 
giáo pháp thì cũng chỉ là lý luận đề cho rằng con vật sẽ 
kết nối được với Pháp thông qua cách bị ăn thịt bởi 
một người thực hành Pháp. Không aI nghi ngờ có một 
vài phần sự thật trong nội dung nảy. Tuy nhiên câu hỏi 
cần phải đặt ra ở đây là liệu nguyên tắc này có được áp 
dụng ở mọi nơi mọi lúc, và đặc biệt là liệu nó có thể áp 
dụng cho chúng ta không. Nếu trong sự tương thuộc 

61 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


nhân duyên, một con vật có thể được lợi lạc thông qua 
việc thịt của nó được tiêu dùng thì phần lớn điều này sẽ 
phụ thuộc vảo tình trạng của người ăn thịt — chính là sự 
kết nối của người đó với Pháp và mức độ chứng ngộ 
tâm linh của người này. Nếu người thọ dụng thịt là một 
bậc giác ngộ — Đức Phật hay một vị Đại Bồ Tát an trú 
trong sự chứng ngộ — thì sẽ không khó khăn để tin rằng 
con vật đang được đề cập đến quả thực là may mắn khi 
so sánh với các con vật khác bị giết mô để lấy thịt. 
Nhưng tính trung thực chắc chăn buộc chúng ta phải 
thừa nhận rằng, trong trường hợp của chúng ta, của 
những người bình thường đang vật lộn với thực hành — 
thì 'kết nối với Pháp” chỉ bao gồm nghe một ít giáo 
huấn, đọc một số ít sách, tham gia một hoặc hai lễ quán 
đảnh, được nhận gia trì vào đỉnh đầu, và đang cô gắng 
thiền định và thực hành khi chúng ta có thời gian và 
khi tâm trạng cho phép. Khi tất cả được nói và làm, thì 
sự kết nối của bản thân chúng ta với giáo pháp cũng 
chỉ rất mỏng manh. Và nếu chúng ta có khi nảo băn 
khoăn về tình trạng khổ đau của chúng sinh mà chúng 
ta đang ăn thịt trên cơ thể của chúng thì ai trong số 
chúng ta có thể định vị thần thức của con vật đó trong 
trạng thái trung âm (bardo), nói gì đến việc dẫn dắt con 
vật đó đến được một cõi Phật? [Thế thì] lợi lạc nào có 

62 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


thê đến được với con vật mà thịt của chúng bị ăn bởi 
những người như chúng ta — những con người chỉ đơn 
giản là những người khát khao trên con đường [giải 
thoát], mà không có một thành tựu nào cả và chính bản 


thân đang là tù nhân của cõi luân hồi? 


Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng, theo nguyên tắc 
tương thuộc vừa để cập trên đây, có những bậc kiệt 
xuất, tiễn rất xa trên con đường tâm linh, với những 
con người này thì bất kể một tiếp xúc nào cũng thiết 
lập sự kết nối với Pháp và là một nguồn gia trì vĩ đại. 
Những bậc thầy chứng ngộ và những hành giả du già 
thành tựu là có thật, và họ có khả năng đem lại lợi lạc 
cho chúng sinh thông qua việc ăn thịt chúng. Đại sư 
Shabkar tất nhiên hiểu rõ điều này và ngài cảnh báo 
các đệ tử của mình hãy thận trọng trong sự nhận định 
của mình và tránh khỏi tất cả các chỉ trích. Vẫn đề này 
được thảo luận rất chỉ tiết trong tác phẩm Giáo Huấn 
Bắt Nguồn Từ Linh Kiến thuần Tịnh (7he Emanated 
Scripture oƒ Pure Vision), một tác phẩm trong đó đại 
sư Shabkar rời bỏ sự nhấn mạnh mà ngải vẫn thường 
xuyên đề cập về sự xả ly và thực hành chuyên hóa tâm 
(lojong) phù hợp với hầu hết các hành giả, thay vào đó 
ngải thảo luận việc sử dụng khoái cảm giác quan và hỷ 

63 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


lạc —- những đặc điểm riêng của giáo pháp Mật-tông. 
Ngài miêu tả thận trọng những mẫu người đủ điều kiện 
để thực hiện những phương tiện đó một cách thích 
đáng, mà không gây nguy hiểm cho bản thân mình và 
người khác. 


Khi so sánh với những bậc nêu trên [những người đủ 
điều kiện để thực hành những phương tiện Mật-tông] 
thì một người bình thường [chẳng khác gì] đang nằm 
trên lưỡi dao, bởi vì xu hướng tự nhiên một người 
thường đánh giá tính cách và hành động của người 
khác và so sánh họ với bản thân mình. Trong trường 
hợp bình thường, những so sánh như vậy có thể thích 
hợp và thậm chí có thể mang lại lợi lạc. Nhưng nếu 
một người ngu ngốc đi so sánh bản thân mình với một 
bậc đạo sư thành tựu và dám mạo muội chỉ trích bậc 
đạo sư thành tựu đó thì nghiệp quả có thể sẽ rất nghiêm 
trọng. Trong phần cuối của cuốn Giáo Huấn Bắt 
Nguồn Từ Linh Kiến Thuần Tịnh (The Emanafed 
Scripture oƒ Pure Vision), đại sư Shabkar bình luận 
rằng trong rất nhiều tình huồng, ngài đã cân nhắc về sự 
cần thiết của những văn bản giáo huấn đó, bởi vì trong 
khi đi khắp nơi, ngài đã nhận thấy có một xu hướng 
chung chỉ trích một số hành giả Kim-cương-thừa nào 


64 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


đó vì [họ] không từ bỏ thịt, rượu và tình dục. Và ngài 
cũng bình luận tại một chỗ khác rằng, bởi vì một người 
không thể phán xét mức độ tâm linh của người khác, 
nên quy tắc tốt hơn hết là luôn giả định những điều tốt 
nhất và thực hành cái nhìn thuần tịnh, nên tránh bất kế 
một loại chỉ trích nào hướng tới những người mà sự 
chứng ngộ tâm linh của họ có thê đã vượt xa rất nhiều 
[chứng ngộ tâm linh] của chúng ta. Tri giác thuần tịnh, 
thực tế, là một trong những nét đặc trưng cốt yếu của 
con đường Kim-cương-thừa. Sau khi giải thích tại sao 
thông thường vấn đề nói đến lại được giữ bảo mật, đại 
sư Shabkar kết luận, “Một người phải rất thận trọng để 
gieo trồng cái nhìn thuần tịnh về những hoạt động của 
Bồ Tát và của các bậc đại thành tựu. Mặt khác, những 
đệ tử sơ cơ và non nớt không nên hấp tấp cô găng bắt 
chước họ.” 


Trong đại đa số các trường hợp, hiển nhiên lý lẽ một 
người đang giúp động vật băng cách ăn thịt chúng là lỗ 
bịch. Trong một bải thơ đài có trong tự truyện [tiêu sử] 
của ngài, đại sư Shabkar đề cập đến vấn đề với một sự 
hải hước mỉa mai. Ngài miêu tả bản thân đang ngồi 
trên một đồng cỏ, bao bọc xung quanh bởi một đàn cừu 
và đê. Một con cừu già tiễn lên và nói chuyện với ngài, 

6S 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


than khóc cho số phận thương tâm của những gia súc, 
thậm chí ở một đất nước tôn giáo như Tây-tạng. 


Số phận của những con dê và cừu mẹ già nua 
Nằm trong tay của các vị khách lạt ma. 

Giờ đây, trong thân trung ấm, và trong những 
đời kế tiếp của chúng tôi 

Các bậc đạo sư (guru) là niễm hỉ vọng duy nhất, 
Bởi vậy xin hãy xót thương chúng tôi. 

Xin đừng lừa dối chúng tôi trong thời khắc hi 


vọng này! 


Hãy cho chúng tôi sống cuộc đời đến phút cuối, 
Hoặc khi chúng tôi chết, hãy mang chúng tôi đi 
đến những cõi cao hơn. 

Nếu ngài không làm như vậy, 

Khổ ấau sẽ là số phận của chúng tôi trong kiếp 
này và những kiếp kế tiếp 

Từ đời này sang đời khác, chúng tôi bị giết và 
lại bị giẾt. 

Đừng đề trí tuệ, tình yêu và sức mạnh của ngài 
lụ mở như vậy! 


66 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Những thí chủ đến với các ngài, các lạt ma, với 
mũ trong tay 

“Hãy đến thăm chúng tôi, xin mời đến nhà 
chúng tôi ”, họ nói 

Nhưng đừng giả vờ rằng ngài không biết 

Rằng khi họ chào đón ngài, 

Thì đó là chung tôi, những con cừu họ đang 
định giết! 


Khi các vị lạt ma đến chơi nhà 

Và ngôi trên chiếc “ngai vàng” ấm cúng, 

Họ giết chúng tôi ở bên ngoài, ngay ngoài cửa! 
Đừng giả vờ rằng ngài không biết, 


Chính ngài thông suốt hết mọi việc! 


Đại sư Shabkar đáp lại với một lý lẽ chuẩn mực. Trong 


suôt các đời quá khứ của động vật, không chỉ một lân 


chúng đã từng đóng góp phần nào đó cho sự bảo tồn 


Phật Pháp. Giờ đây chúng nên vui mừng với một cơ 


hội hiếm hoi như vậy! Bằng cách hi sinh cơ thể chúng 


đê nuôi dưỡng những vị lạt ma, chúng đã làm một cái 


gì đó đáng giá. “Nó chăng phải là một điều cao quý để 


hi sinh cơ thể của mình cho Pháp hay sao?” đại sư 


Shabkar kêu lên. Nhưng chính những con vật được 


67 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


quyền nói lời cuối. “Như tôi đã nói, những con đê và 
những con cừu đồng thanh kêu than: “Ôi không! Ông 
ta chính là một trong những lạt ma đó!” Và khiếp sợ, 
chúng bỏ chạy.” [KWG], f167-168b]. 


Ý tưởng rằng ai đó thể hiện lòng từ bi với chúng sinh 
băng cách ăn thịt chúng quả là một ý tưởng kỳ quái. 
Rất ít người phủ nhận rằng nếu chúng ta được cho cơ 
hội kết nối với Pháp nhưng với cái giá bị tra tấn hay 
giết, thì hầu như không còn nghi ngờ gì nữa, Pháp sẽ là 
một cái gì đó mà chúng ta sẽ từ bỏ một cách sung 
sướng. Không quá khó để nhìn thấy rằng việc sử dụng 
một lý lẽ như vậy không thê hiện một chút nào sự quan 
tâm thực sự đối với động vật. Đó chỉ là lý lẽ ngụy biện 
phục vụ bản thân, được sử dụng để che đậy một thèm 
muốn rất tầm thường. Nếu một người thực sự quan tâm 
về động vật và ước nguyện kết nối chúng với Pháp thì 
chắc chắn hợp lý hơn và hiệu quả hơn nếu người đó 
mua lại chúng từ những tên đồ tế và thả chúng về với 
môi trường tự do thiên nhiên của chúng, sau khi đã cho 
chúng ăn các thứ đã được ban phước, .v.v.. 


Cuối cùng cũng có một lý lẽ khác thỉnh thoảng được 
viện dẫn, lần này là để làm yếu vị thế của những người 
68 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


ủng hộ cho việc từ bỏ thịt. Lý lẽ này là việc sản xuất tất 
cả các loại thực phẩm, bao gồm rau và ngũ cốc, cũng 
liên quan đến cái chết của các chúng sinh. Rất nhiều 
côn trùng và những sinh vật nhỏ bị giết khi cày cấy 
mùa mảng và chuẩn bị thực phẩm không phải là thịt, 
do vậy có gì khác nhau giữa chế độ ăn chay và chế độ 
ăn mặn? Thoạt nhìn, dường như có một chút hợp lý 
trong quan điểm này, vì không thể phủ nhận rằng một 
số lượng khống lồ côn trùng thực sự bị chết, đặc biệt 
trong bối cảnh sử dụng phương pháp canh nông hiện 
đại. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một lúc thì sẽ thấy lý lẽ này 
là sai lầm ở cả trong nguyên tắc và trong thực hành. 
Lòng từ bi và niềm khát khao bảo vệ chúng sinh đau 
khổ — những phẩm chất cơ bản bên trong đề từ đó phản 
ảnh ra những hành vi bên ngoải của những người Phật 
tử — thì được hình thành nên trước tiên và trên hết là ở 
động cơ thúc đây. Hiện nay việc giết hại động vật một 
cách tự nguyện là bản chất của ngành sản xuất thịt; 
không có một loại thịt nào có được theo một cách khác. 
Mặt khác, điều này là không đúng với việc cày cấy 
mùa màng, khi mà việc hủy hoại cuộc sống của chúng 
sinh, mặc dù nhiều như thế nào, không phải là bản chất 
của việc canh tác cày cấy. Việc giết thịt này gây ra bởi, 
hoặc ít nhất bị xấu đi rất nhiều bởi động cơ hiệu quả và 

69 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


lợi nhuận. Một người làm vườn biết rằng có thê trồng 
rau mà không giết chết côn trùng trừ trường hợp [đó 
là| tai nạn. Do đó việc ăn rau không tự động liên quan 
đến ý muốn kẻ khác bị diệt vong. Nhưng làm thế nào 
mà một người có thể ăn thịt trong khi lại ước nguyện 
chân thành răng con vật mình đang ăn vẫn còn sống? 
Trong bắt kỳ trường hợp nào, chính lý lẽ nảy, mà được 
dùng để làm cho thói quen ăn chay dường như trở 
thành bất hợp lý và buồn cười, không thể được viện 
dẫn mà không làm suy yếu vị trí của người đề xướng ra 
nó. Bởi vì mọi người đều biết rằng việc chăn nuôi, ví 
dụ trâu bò, thì bản thân nó cũng cần một số lượng lớn 
thóc gạo, do đó hậu quả là mất mát sự sống của côn 
trùng và sinh vật mà sự mất mát này sẽ được cộng 
thêm rất nhiều với cái chết của gia súc được nuôi đề rồi 
giết thịt. Do đó, chế độ ăn chay một lần nữa nổi bật lên 
như một phương thức hiệu quả đề giảm sát sinh! 


KÉT LUẬN 


Đối với nhiều người trong chúng ta, thậm chí đối với 
cả những Phật tử tận tụy đã đi theo Phật pháp từ lâu, 
thì những ngôn từ chỉ dạy của đại sư Shabkar cũng 


70 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


dường như là một giáo huấn khắc nghiệt. Từ thời âu 
thơ, chúng ta đã quen ăn thịt và sử dụng tất cả các loại 
sản phẩm động vật khác nhau. Chúng ta thuộc về một 
xã hội mà việc tiêu thụ thịt được khuyến khích và được 
xem là chuyện bình thường. Cuối cùng, tất cả chúng ta 
đều thích thú thưởng thức thực phẩm thơm ngon, và 
truyền thông văn hóa của chúng ta là truyền thống mà 
sự thưởng thức thịt cũng chắc chăn chẳng kém gì so 
với người Tây-Tạng. Chắc chắn có nhiều món ăn chế 
biến từ thịt rất đa dạng và ngon bồ sẵn có trong xã hội 
giàu có của chúng ta. Ngoải ra, chúng ta có thể chân 
thành thấy rằng, rất khó khăn về mặt cơ thê, có thể là 
quá khó khăn, để sống thiếu thịt và cá. Hơn nữa có thê 
về mặt xã hội, xét trong bối cảnh gia đình và nghề 
nghiệp của chúng ta, thì một sự thay đối cơ bản và 
hoàn toàn về chế độ ăn là không thể, dù vì tất cả các 
động cơ và mục đích đã nêu. Đồng thời, chúng ta thấy 
rằng nhiều lý lẽ và thực hành thường được dùng để 
biện minh cho việc ăn thịt hoặc làm giảm đi cảm giác 
tội lỗi, và cũng có thể được chúng ta sử dụng đề làm 
lắng xuống lương tâm căn rứt của mình, đã bị đại sư 
Shabkar đánh bại thông qua việc chỉ cho chúng ta thấy 
các lý lẽ này hoặc không có chỗ đứng, hoặc là rất ngu 
ngốc. Do vậy, với sự đúng đắn và chân thành trong 

7] 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


những giáo huấn của đại sư Shabkar, thì làm thế nào 
chúng ta có thể hấp thụ và sống theo những giáo huấn 


này trong khả năng và hoàn cảnh của chúng ta? 


Điểm quan trọng cần nhớ là, đại sư Shabkar là đạo sư 
về Phật pháp, và cũng như bản thân Đức Phật, chỉ 
hướng đến việc đưa chúng sinh vào đúng con đường và 
giúp họ tiến tới giải thoát và giác ngộ. Từ từ tiến lên 
(progress) là một ngôn từ thể hiện được phương pháp 
vận hành. Mặc dù giáo huấn Phật pháp không ngần 
ngại chỉ ra nghiệp quả của hành động và đưa ra những 
cảnh báo thích đáng, tuy nhiên sự áp đặt quy định đạo 
đức khắt khe cho những gì có thể áp đặt, bằng cách 
chối bỏ và kìm nén những thói quen cũ, thì hoản toàn 
xa lạ với tinh thần Phật pháp, và trong mọi trường hợp 
thì phương cách đó thường đều dẫn tới kết quả vô 
vọng. Thay vào đó, Pháp thường được miêu tả như một 
phương thuốc — một phương pháp trị liệu — để xem xét 
và chuyển hóa từ bên trong những thói quen xấu và 
những nhu cầu được cho là cần. Những phương tiện 
được áp dụng tùy thuộc vào khả năng và hoàn cảnh của 
từng người, và trên hết được tiến hành một cách dần 
dần, đề những giáo huấn không được xem như một loạt 
những lệnh cắm phiền toái mà là từng bước hướng tới 

g2 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


việc đạt được tự do nội tại. Mục tiêu không phải dùng 
hành động hà khắc của ý chí để kìm nén sự thèm muốn 
thịt hay để kết thúc việc sử dụng sản phẩm động vật. 
Thay vào đó, nhiệm vụ của chúng ta là phát triển lòng 
từ bi sâu thắm và sự xúc cảm chân thực với khổ đau 
của con vật, đến nỗi sự mong muốn bóc lột và dùng 
chúng làm thực phẩm sẽ tự nhiên biến mất. Sự quan 
tâm chính của đại sư Shabkar không phải để làm cho 
người khác cảm thấy một cảm giác tội lỗi hay không 
xứng đáng; mà là để nâng tầm tâm thức hướng tới 
những mục tiêu mới và cao thượng hơn. 


Trong thời gian trước mắt, rất có thê chúng ta cảm thấy 
khó khăn để từ bỏ thịt hoặc tránh những sản phẩm 
được sản xuất với phương pháp liên quan đến việc lạm 
dụng, đối xử tôi tệ và tra tấn động vật để sản xuất các 
sản phẩm (như đồ da, xà phòng, mỹ phẩm, v.v.). Tuy 
nhiên, thậm chí ngay cả khi hầu như không thể từ bỏ 
[thịt hay những sản phẩm như vậy] thì chúng ta vẫn có 
thể làm được nhiều thứ để cải thiện nghiệp lực và 
chuẩn bị tâm thức để cuối cùng khi cơ hội đến thì sự 
thay đổi sẽ làm được và thậm chí dễ dàng. 


73 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Nhiệm vụ đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất là nỗ lực 
ghi nhớ những hậu quả từ việc ăn thịt. Nên sẵn sàng 
nhìn xa hơn sự công khai xuyên tạc của ngành công 
nghiệp thực phẩm, mà đăng sau vẻ bề ngoài của những 
quảng cáo mang tính thâm mỹ và đa cảm (những chú 
cừu non, hay những con gả hoạt hình), ngành này đã 
làm mọi thứ để che giấu sự thật kinh hoàng của những 
nhà máy, nông trại và lò mồ — tất cả tồn tại với một lý 
do duy nhất: là để chúng ta được cung cấp một lượng 
thịt rẻ và thừa mứa. Rất nhiều người trong chúng ta ăn 
thịt, nhưng chỉ một SỐ Ít CÓ bụng dạ đến thăm những 
nơi mà thực phẩm của chúng ta được chuẩn bị - để 
chứng kiến không chỉ nỗi kinh hoàng và đau đớn của 
những con vật được vận chuyền, chọn lựa, và bị giết 
chết hàng ngàn con vật mỗi ngày, mà còn [chứng kiến] 
sự nhẫn tâm và tàn bạo của những tên đồ tế, những kẻ 
cung cấp thịt cho chúng ta và làm việc này thay mặt 
cho chúng ta. 


Than ôi, nhu cầu và sự thèm muốn làm chúng ta trở 
thành những nạn nhân dễ dàng của trò lừa gạt và giả 
dối. Và cũng chính xác tại đây, tại mức độ ăn uống 
hàng ngày của chúng ta, mà những nguyên tắc của các 
giáo huấn luyện tâm thức đã hầu như dễ dàng bị sao 

74 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


lãng và phản bội. Quên đi thực phẩm đến từ nơi nảo, 
không quan tâm đến thực phẩm được sản xuất như thế 
nào với cái giá phải trả ra sao, ăn ngấu nghiến và tiêu 
thụ thịt hàng ngày mà không có một khoảnh khắc suy 
nghĩ về nỗi đau khổ có thê gây nên, đó chính là ngoảnh 
mặt khỏi chúng sinh. Đó chính là từ bỏ chúng sinh lại 
trong một biển rộng lớn, không tên của sự đau khổ. 
Điều nảy làm sao có thể tương thích với những lời dạy 
của Đức Phật? 


Tất nhiên, có thể quá khó khăn cho chúng ta để tránh 
ăn thịt hoặc sử dụng sản phâm động vật, nhưng nếu nó 
là như vậy thì chỉ cần [chúng ta] có sự ân hận và mong 
muốn răng tình hình sẽ khác đi thì cũng mang lại ý 
nghĩa và giá trị rất lớn. Đó là một bước đi đúng hướng. 
Cần lòng dũng cảm để thừa nhận một nguyên tắc và 
một lý tưởng ngay cả khi một người không thể sống 
với nguyên tắc và lý tưởng đó, tuy nhiên sự thừa nhận 
này bản thân nó sẽ mở một cánh cửa cho sự thay đổi và 
tiễn triển. Phần còn lại sẽ theo sau một cách từ từ, phụ 
thuộc vào khả năng của mỗi người. Một người có thê 
vì một lý do gì đó — như nhu cầu của cơ thê, bối cảnh 
xã hội, hoặc mức độ thèm thịt của bản thân — không thể 
từ bỏ thịt, nhưng [người đó] có thể giảm lượng thịt vẫn 

75 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


ăn hoặc lựa chọn loại thịt mà việc lấy đi sinh mạng 
[của chúng sinh] là ít nhất. Nguyên tắc tương tự áp 
dụng cho những ai cố gắng từ bỏ thịt một cách hoàn 
toàn, nhưng trong thời điểm hiện tại, cảm thấy quá khó 
khăn để có thể sống mà không có những áo choàng 
lông thú, giầy da, một số loại xà phòng nhất định v.v. 
Trên hết, để trưởng dưỡng một lương tâm non nót, thay 
vì làm ngu muội nó với những lý lẽ ngụy biện có vẻ 
hợp lý bề ngoài, thì đạo đức hơn nên phát triển một 
lương tâm có thể thực hiện được. Cuối cùng, chúng ta 
sẽ đạt đến một mức mà nhu cầu cơ thê và cách sống 
của chúng ta chấm dứt việc trở thành nỗi sợ hãi và đau 
đớn của những chúng sinh sống khác. 


Cảm nhận cùng với sự thấu hiểu về các hành động tội 
lỗi đã thôi thúc đại sư Shabkar cổ vũ người khác và 
khuyến khích họ thực sự thực hành lòng từ bị chân 
thực đối với tất cả chúng sinh, con người và động vật. 
Nhưng ngài cũng chấp nhận một cách thực tế rằng ngài 
đang nói với thiểu số, ít nhất là ở Tây-Tạng. Ngài viết, 
“Rất có khả năng chăng có ai có thể và sẽ để ý đến tôi. 
Tuy nhiên một hoặc hai người thông minh và động 
lòng trắc ân có thể [để ý]. Do vậy, vì lợi ích của họ, 


76 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Tôi phải đưa ra những giáo huân này với khả năng và 
sự thông thái nhât của tôi.” 


Gần cuối cuộc đời của đại sư Shabkar, đại sư Patrul 
Rinpoche, do cảm động bởi những câu chuyện mà ngải 
được nghe, đã đi một hành trình dài từ Kham đến 
Amdo để được gặp đại sư Shabkar. Ngài mới chỉ đi 
được nửa đường thì nghe tin đại sư Shabkar đã viên 
tịch. Ngài đã tiễn hành một trăm lễ lạy trên đường và 
quay theo hướng đến Amdo và cất lên bài ca khẩn 
khoản cầu nguyện cho sự tái sinh sớm của đại sư 
Shabkar. “Lòng bi mẫn và tình yêu thương”, ngài cất 
lên, “là gốc rễ của Pháp. Tôi nghĩ rằng trên toàn bộ trái 
đất này, không ai có lòng bi mẫn hơn Lạt-ma Shabkar. 
Tôi không có gì đặc biệt để hỏi ngài, không yêu cầu 
được ban giáo huấn, và chắng có gì để cúng dường. 
Tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là tích tụ một ít 
công đức bằng cách nhìn chăm chú vào khuôn mặt 


ngài.” 


Mặc dù đại sư Shabkar thảo luận về vẫn đề tiêu dùng 
thịt trong một số tác phẩm của ngài, hai văn bản được 
dịch ra ở đây đặc biệt được quan tâm. Văn bản thứ nhất 
là một trích đoạn từ cuốn “Giáo Huấn Có Khởi Nguôồn 

77 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Kỳ Lạ” (1he Wondrous Emanafted Scripfure), thảo luận 
về lỗi lầm của việc ăn thịt (sử 7 nyes đmigs), và phần 
lớn trong văn bản đó bao gồm các trích dẫn, trong đó 
có một số trích dẫn rất rộng từ kinh điển Đại-thừa, và 
những giáo huấn của các đạo sư trong tất cả các tông 
phái của Phật giáo Tây-tạng. Ngoài bản chất truyền 
cảm hứng của chính những trích dẫn này thì sự thu 
thập các trích dẫn là mối quan tâm [của đại sư] bởi vì 
nó chỉ ra rằng, trái ngược hăn với những ý kiến thông 
thường, sự lên án việc ăn thịt không phải là một điểm 
riêng biệt của kinh điển. Sự lên án này cũng được tìm 
thấy ở giáo pháp Mật-điển, bao gồm cả những Mật- 
điển tối thượng du giả (anuttarayoga). Văn bản thứ hai, 
Cam Lồ Của Sự Bất Tử (7e Necrtar oƒ Immortality), là 
một bài thuyết trình được phát triển hoàn diện. Đó là 
tuyên bố trọng điểm và mạnh mẽ nhất của đại sư 
Shabkar về chủ đề này [ăn thịt] và văn bản này chắc 
chăn là một trong những bản cáo trạng mãnh liệt nhất 
về vấn để ăn thịt được thấy trong văn chương Tây- 
tạng. Văn bản này mới được Matthieu Ricard phát hiện 
lại gần đây, dưới dạng một bản viết tay, trong chuyến 
viêng thăm Amdo của Matthieu Ricard vào năm 2001. 
Nó được tìm thấy trong tu viện Shophon Valley, không 
xa vùng Rekong nơi rất nhiều hành giả và các [yogis] 

78 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


du giả dòng truyền thừa Shabkar vẫn còn sống. Văn 
bản này đã được ông Yundrung Gyal, cháu trai của học 
giả nỗi tiếng Gendun Chopel, cho mượn đỀ sao chụp. 
Chúng tôi cảm ơn sâu sắc đến cả hai ông Yundrung 
Gyal và ông Matthieu Ricard vì đã gửi hai văn bản này 


cho chúng tôi. 


Cả hai văn bản trên đều được dịch bởi Helena 
Blankleder và Wulstan Fletcher của nhóm dịch thuật 
Padmakara. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 
các ngài Alak Zenkar Rinpoche, Pema Wangyal 
Rinpoche, Jipme Khyentse Rinpoche và jetsun 
Yangchen Chodzom vì những khuyến khích và trợ 
giúp liên quan đến hai văn bản này. Chúng tôi cũng rất 
chân thành cảm ơn Jenny Kane, Pamela Law, Ingrid và 
Dolma Gunther vì những gợi ý và hỗ trợ của họ. 


79 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


NHỮNG LỎỖI LÀM CỦA 
VIỆC ĂN THỊT 


Kinh Lăng già (Lankavatara) có ghi lại: 


Sau khi Đại Huệ Bồ Tát (the great Bodhisattva 
Mahamati) tụng đọc những lời tán thán Thế Tôn (the 
Lord), ngài bạch xin rằng: “Thưa Thế Tôn, Như Lai, 
Bậc Vô Cấu, Chánh Đăng Chánh Giác, con cầu nguyện 
Ngài, hãy mách bảo làm thế nào để con và những Bồ- 
tát Ma-ha-tát khác (Bodhisattva Mahasattvas) của thời 
hiện tại và vị lai có thể giúp những kẻ đã bị dơ bẩn bởi 
thói quen ăn thịt và máu huyết chúng sinh dứt bỏ được 
sự thèm khát thịt của họ. Con cầu khẩn Ngài, hỡi Thế 
Tôn, hãy chỉ dạy để họ nhận ra sự sai trái của việc ăn 
thịt, mà mong cầu vị Pháp, và có thể Ø1eO trồng một 
tình yêu thương bao trùm tất cả chúng sinh, nâng niu 
chúng sinh như là những đứa con thân yêu nhất của họ 


S0 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


vậy. Xin Thế Tôn hãy giảng giải giáo huấn để họ phát 
khởi tình yêu thương tràn khắp và có thể tiến triển trên 
các địa Bồ Tát và nhanh chóng đạt được giác ngộ tối 
thượng. Hoặc nếu chưa được thì cũng tạm nghỉ ở trạng 
thái của Thanh Văn (Shravakas) và Duyên Giác 
(Pratyekabuddhas) để rồi tiến đến Phật quả vô thượng 
chánh đăng chánh giác. Và cả những kẻ không theo 
Pháp mà lại ủng hộ các học thuyết sai lầm, rơi vào 
những trạng thái cực đoan của việc chấp thường — 
chấp đoạn, chấp một thực thể vĩnh cửu hay theo chủ 
nghĩa hư vô — thậm chí họ [cũng| bài trừ việc ăn thịt. 
Và họ còn từ bỏ ăn thịt! Chính Thế Tôn, Đắng Cứu 
Thế, Người đã dạy một giáo lý đậm lòng bi mẫn. Đó là 
lời dạy của các Bậc Chánh Đắng Chánh Giác. Và nếu 
chúng con [vẫn còn] ăn thịt; chúng con sẽ phải chấm 
dứt nó. Do đó, để con và các vị Đại Bồ Tát khác có thê 
trình bảy giáo huấn của Người một cách chân thực, con 
khân cầu Đắng Thế Tôn, vì đại bi thương xót và yêu 
thương vô phân biệt hết thảy chúng sinh, xin Thế Tôn 


hãy giải nói lỗi lâm của việc ăn thịt.” 


Thế Tôn dạy rằng, “Này Đại Huệ, hãy lắng nghe cho 
kỹ và ghi nhớ những lời Ta nói. Vì những yêu cầu lớn 
lao của ông, ta sẽ chỉ dậy cho ông.” 

S] 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Và vị Bồ Tát Đại Huệ, một bậc vĩ đại, lắng nghe Thế 
Tôn một cách chăm chú. Thế Tôn nói rằng: “Đại Huệ, 
một vị Bồ Tát có tình yêu thương và lòng bi mẫn 
không nên ăn thịt. Có vô vàn lý do cho điều này, mà ở 
đây Ta chỉ giải thích đôi phần. Đại Huệ này, trong 
vòng luân hồi vô thủy vô chung này, tất cả chúng sinh 
đã từng có lần làm cha hoặc mẹ, hoặc anh, hoặc em, 
hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc người bà con, bạn bẻ, 
hay những người thân cận của ông. Những người đã 
từng làm bà con họ hàng này mang một hình dạng khác 
trong những đời kế tiếp. Họ có thể đã trở thành loài 
vật, hoang dã hay thuần dưỡng, thú vật hay chim 
muông. Bồ Tát Đại Huệ vĩ đại, tất cả những aI có niềm 
tin vào Phật Pháp, những ai mong muốn đi theo bước 
chân của Ta - thì làm sao họ lại có thể ăn thịt của 
những chúng sinh hữu tình? Đại Huệ, thậm chí đến 
bọn quỷ la sát cũng còn từ bỏ ăn thịt khi nghe được 
Pháp vô thượng của Như lai; chúng chuyển đổi bản 
chất yêu ma của chúng và bắt đầu động lòng trắc ấn. 
Huống hồ những người có tín tâm chân thật với Pháp? 
Đại Huệ, bởi vì các vị Bồ Tát coi tất cả chúng sinh — 
chính là bạn hay người thân thiết trong những đời 
trước của họ — như những đứa con thân yêu nhất, nên 

S2 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


không ăn bất kỳ một loại thịt nào. Sẽ là không thích 
hợp, sẽ là sai trái, Đại Huệ, có những ai đi theo con 
đường Bồ Tát lại ăn thịt. Do đó, họ cần phải bỏ ăn thịt. 
Theo lẽ tự nhiên thì người bình thường sẽ không ăn thịt 
khỉ, lạc đà, chó, voi và thịt người (mặc dù những tên 
đồ tế cho rằng những thứ này ăn được và đem bán trên 
đường phố để làm giàu). Từ đó hiển nhiên thấy rằng 
các vị Bồ Tát cần phải từ bỏ việc ăn thịt, dù đó là thịt 
gì. Đại Huệ, các vị Bồ Tát ước mong được sống thuần 
tịnh nên [phải] bỏ ăn thịt, bởi vì thịt chính là từ tinh 


dịch và máu huyêt ô uê làm ra. 


“Hơn nữa, Đại Huệ này, các vị Bồ Tát nâng niu tất cả 
Sự sống hữu tình nên bỏ ăn thịt, bởi vì họ không mong 
muốn làm khiếp sợ những chúng sinh đã được mang 
hình tướng thân thê vật lý. Ôi, Đại Huệ, những con chó 
đầy kinh hãi khiếp sợ khi nhìn thấy từ xa bóng dáng 
của những kẻ đê hèn như đồ tế, kẻ đánh bắt cá, và thợ 
săn — tất cả bọn họ ăn thèm thuông và ngấu nghiền thịt 
chó. Chỉ cần nghĩ rằng bọn họ đang đến để giết hại 
chúng là chúng đã sợ gần chết. Và cũng như vậy, Đại 
Huệ, khi những động vật nhỏ sống trên mặt đất hay 
trong không khí và nước nhìn thấy thậm chí từ ở rất xa 
và phát hiện ra với giác quan sắc bén về mùi của 

S3 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


những kẻ ăn thịt, chúng sẽ bỏ chạy ngay lập tức, nhanh 
như thê một người chạy khỏi một kẻ ăn thịt đồng loại 
do nỗi sợ hãi bị giết chết. Do vậy, Đại Huệ, các vị Bồ 
Tát không thể trở thành nỗi sợ hãi, các vị Bồ Tát với 
hạnh yêu thương không nên ăn thịt. Đại Huệ, những 
người bình thường không phải là Hiền Thánh (Aryas), 
vì ăn thịt mà có mùi hôi tanh dơ bẩn, và bị xa lánh. Bậc 
Hiền Thánh từ bỏ thịt hoàn toàn, và do vậy mà các vị 
Bồ Tát nên từ bỏ ăn thịt. Những bậc Hiền Thánh, hỡi 
Đại Huệ, ăn thực phẩm thánh thiện, họ từ bỏ ăn thịt và 


máu huyêt, và các vị Bồ Tát cũng nên làm như vậy. 


“Đại Huệ, một vị Bồ Tát đầy lòng bi mẫn muốn không 
để cho chúng sinh dèm pha nhạo báng giáo pháp Ta 
truyền dạy, thì không nên ăn bất kỳ một loại thịt nảo. 
Nó cần phải là như vậy, hỡi Đại Huệ. Một số người 
trong thế giới này chỉ trích giáo huấn của Ta, họ nói 
rằng “Hỡi Thánh Alas, những con người nảy thực hành 
những đức hạnh gì vậy? Họ không sống cuộc sống 
thuần tịnh. Họ đã từ bỏ thức ăn của hiền thánh, và giờ 
đây họ lấp đầy bụng với thịt của thú vật, mang nỗi sợ 
hãi đến với sinh vật sống trong không khí, trong nước 
hoặc trên mặt đất! Những người nảy đi khắp nơi và sự 
thực hành đức hạnh của họ giảm sút; họ đã không tránh 

84 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


khỏi con đường tội lỗi. Họ thiếu thốn giáo huấn tâm 
linh và không biết gì về giới luật.” Do đó những con 
người này giận đữ chỉ trích giáo huấn của Ta theo 
nhiều cách khác nhau. Do vậy, hỡi Đại Huệ, một vị Bồ 
Tát đầy lòng bi mẫn, mong muốn không để những con 
người khởi tâm chê bai những giáo huấn của Ta, thì 
không nên ăn bất kỳ một loại thịt nào cả. 


“Các vị Bồ Tát nên kiêng ăn thịt. Mùi của thịt, hỡi Đại 
Huệ, chắng khác gì mùi thối rữa của những xác chết. 
Không có sự khác nhau nào giữa mùi hôi thối từ thịt 
nướng các xác chết với thịt nướng súc vật. Cả hai đều 
ghê tởm như nhau. Đó là một lý do nữa để một vị Bồ 
Tát đang đi trên con đường tiến tới Phật quả, những 
người mong muốn một cuộc đời thanh tịnh, thì không 
nên ăn bất kỳ một loại thịt nào. Cũng như vậy, hối Đại 
Huệ, những vị du già [yogis] sống trong những nghĩa 
địa (charnel grounds) và tại những nơi hoang dã đầy 
tinh linh (spirit-haunted w1lds), những hành giả ở nơi 
cô tịch, và tất cả những ai đang thiền định về tình yêu 
thương, tất cả những người nắm giữ chân ngôn trí huệ 
(vidya mantras) và những người mong muốn đạt thành 
tựu tương tự như vậy - nói tóm lại, tất cả những thiện 
nam và tín nữ đang đi theo con đường Đại-thừa — tất cả 

S5 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


đều nhận thấy rằng việc ăn thịt sẽ mang đến những cản 
trở cho việc giải thoát. Và vì họ mong muốn đem lại 
lợi ích cho bản thân và cho người khác, họ không ăn 


bất kỳ một loại thịt gì. 


“Ý thức của chúng sinh tập trung vào hình dạng vật lý 
của họ; họ bám chấp mạnh mẽ vào hình dạng [vật lý] 
của mình và do đó những chúng hữu tình xem cơ thể 
của họ chính là họ vậy. Đây là lý do tại sao một vị Bồ 
Tát thực hành lòng từ bị nên từ bỏ ăn thịt”. 


“Hỡi Đại Huệ, để tránh được những điều này thì một vị 
Bồ Tát — là người có lòng từ bi — không bao giờ nên ăn 
bất kỳ một loại thịt nào. Hỡi Đại Huệ, các vị Bồ Tát 
giữ gìn không ăn bất kỳ một loại thịt nào. Đối với 
những người ăn thịt, thì ngay trong cuộc đời này, hơi 
thở của họ hôi hám; họ ngủ không ngon giấc và họ tỉnh 
dậy bất an. Những ảo mộng chết chóc ám ảnh những 
giác mơ của họ đủ đề làm tóc họ dựng đứng. Cô độc ở 
nơi hiu quạnh hay trong những ngôi nhà trồng không, 
họ bị ác quỷ dạ xoa hút mất tinh khí. Họ dễ dàng nổi 
cơn thịnh nộ hay bất ngờ lo lắng khủng khiếp và sợ hãi 
khiếp đảm. Họ bị mắt hết tự chủ bởi cách thức ăn uống 
vô độ của họ. Họ không thể tiêu hóa được hết tất cả 

86 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


mọi đồ ăn, thức uống và thực phẩm. Giun ký sinh trong 
ruột của họ, và họ trở thành nạn nhân của những bệnh 
tật về tiêu hóa, bệnh phong và những bệnh khác. Tuy 
nhiên, họ không bao giờ nghĩ rằng việc ăn thịt là một 
nguyên nhân [cho các chứng bệnh của họ]. 


“Ta đã tuyên bố rằng thực phẩm có thể bổ dưỡng như 
thuốc mà cũng có thể kinh khiếp như máu thịt của trẻ 
con được dùng làm thực phẩm. Thịt là thức ăn của 
những người bình thường, hỡi Đại Huệ, nhưng những 
Hiền Thánh (Aryas) thì tuyệt đối cự tuyệt. Ăn thịt là 
nguồn gốc của rất nhiều tội lỗi; việc đó cũng thể hiện 
một sự hoản toàn thiếu đức hạnh. Đó không phải là 
thức ăn mà những người có trí tuệ nuôi dưỡng bản thân 
họ. Làm sao Ta có thể cho phép những người theo Ta 
ăn những thức ăn độc hại và không thích hợp như thịt 
và máu huyết? Ngược lại Ta nói rằng, hỡi Đại Huệ, 
những người theo Ta nên ăn thực phẩm mà các bậc 
Hiền Thánh ăn mà người thường thì từ chối - những 
thực phẩm có chất lượng tốt và không bị ô uễ — những 
thực phẩm trong lành mà những nhà thông thái cỗ xưa 
vẫn ăn. Đối với những đệ tử của Ta, Ta đưa ra một 
[danh sách] thực phẩm phủ hợp: gạo và lúa mạch, lúa 
mì và đậu, các loại đậu hạt và đậu lăng, bơ, dầu, mật 

87 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


ong, mật đường, hoa quả và mía. Ta làm điều này, hỡi 
Đại Huệ, bởi vì sẽ đến lúc có những kẻ ngu ngốc mà 
tâm trí đầy sự suy tính sẽ nhắc giới Luật. Và bị cuốn đi 
trong những ham muốn ăn thịt do thói quen, họ sẽ nói 
rằng thịt là lành và bổ dưỡng. 


“Tất cả những điều này Ta dạy cho tất cả những ai đi 
theo dấu chân của các vị Phật thời quá khứ, cho những 
ai hành động với đức hạnh, những ai tín tâm và kiên 
định trước mọi nghi ngờ. Họ là những người thiện nam 
và tín nữ của dòng truyền thừa Thích Ca Mâu Ni, 
những người không còn bám chấp vào cơ thể, cuộc 
sống, sở hữu của họ, và không còn bám chấp vào Các 
giác quan. Những người này không thèm khát bất cứ 
hương vị giác quan gì; họ có lòng bi mẫn và, cũng như 
Ta, họ ôm trọn tất cả chúng sinh trong tình yêu thương. 
Bồ Tát, họ là các bậc vĩ đại. Họ thương yêu hữu tình 
cũng như những đứa con yêu quý của họ. Các Bồ Tát 
hãy giữ những giáo huấn nảy trong tâm! 


“Hỡi Đại Huệ, ngày xưa, có một vị vua tên là Senge 
Bangzang. Ông ta là một người ham ăn thịt. Sự thật là 
ông ta thèm khát thưởng thức các loại thịt bị cắm và rốt 
cuộc ông ấy bắt đầu ăn thịt người. Gia đình, triều đình, 

S8 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


họ hàng và bạn bè của ông ta — tất cả đã chạy chỗn 
khỏi ông ấy, và tất cả những người dân ở quê hương và 
đất nước của ông ta cũng làm như vậy. Ông ta đau khô 
cùng cực khi bị bỏ rơi. Hỡi Đại Huệ, thậm chí cả Trời 
Đề Thích (Indra), trong quá khứ khi ông ta là chúa tế 
của các vị thần, do bởi tập khí ăn thịt đã thấm sâu mà 
đôi khi ông ta ở trong hình dạng của một con diều hâu 
và làm rất nhiều việc độc ác và xấu xa, thậm chí đã có 
lần xé toang ngực của Shiden vô tội, một nhà vua đầy 
lòng bi mẫn, và đã khiến vị vua này bị đau đớn kinh 
khủng. Đại Huệ, thói quen ăn thịt có được qua bao 
nhiêu đời là nguyên nhân của nhiều khiếm khuyết và là 
nguồn gốc của những xấu xa mà một người gây ra đối 
với những hữu tình khác - đối với Trời Đế Thích còn 
vậy, huông hỗ là một số chúng sinh thấp kém hơn. 


“Đại Huệ, có một câu truyện khác về một vị thủ lĩnh bị 
một con ngựa rất khỏe và bất kham mang đi xa đến nỗi 
ông ta bị lạc đường và phải lang thang trong một nơi 
hoang dã. Đề sống sót, ông ta phải chung sống với một 
con sư tử cái và có con với nó. Những đứa con của vị 
thủ lĩnh tên là Kangtra và anh em của nó thì lớn lên 
giữa bầy sư tử và đã trở thành những kẻ ăn thịt. Do bị 
nhiễm sâu thói quen ăn thịt trong đời đó, Kangtra đã 

s9 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


tiếp tục ăn thịt trong các đời sau và thậm chí ngay cả 
khi ông ta trở thành một vị vua. Và, Đại Huệ, nhà vua 
Kangtra này và các anh em của ông ta, thậm chí trong 
đời hiện tại khi sống trong thành phố Khyimdun vẫn 
còn tập khí thèm khát thịt và đã ăn cả những loại thịt bị 
cấm. Vì thế họ sẽ tái sinh thành các loại ma cà rồng, 
rồi đến những đời tiếp theo [vì tập khí thèm thịt] sẽ tái 
sinh thành các loại thú ăn thịt - sư tử, hồ, báo, sói, 
mèo, cáo, và cú — và những loài quy la sát hay quỷ dữ 
khác, tất cả chúng là những kẻ độc ác hau háu thịt. Sau 
bao nhiêu đọa xứ đó thì chúng lấy lại được thân người 
còn khó, nói gì đến việc đạt được niết bản. Đại Huệ, đó 
là những khiếm khuyết của việc ăn thịt, và đó chính là 
là số phận của những kẻ ăn rất nhiều thịt. Mặt khác, từ 
bỏ việc ăn thịt là nguồn gốc của rất nhiều phẩm chất ưu 
việt. Nhưng, Đại Huệ, người thường không biết gì về 
điều này cả, và do vậy Ta đã dậy rằng các Bồ Tát 
không nên ăn thịt, và điều đó thì các Bồ tát có thể hiểu. 


“Này Đại Huệ, nếu con người từ bỏ ăn thịt thì con vật 
sẽ không bị giết hại. Phần lớn súc vật vô tội bị giết mồ 
lấy thịt vì tiền; chỉ có phần nhỏ bị giết vì các lý do 
khác. Sự thèm khát hương vị thịt có thê mạnh mẽ đến 
nỗi [họ] không thê chịu đựng được và thậm chí có thể 

90 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


dẫn đến việc ăn thịt người, huống gì là thịt của súc vật 
hay chim muông, dù là hoang dã hay thuần hóa. Đại 
Huệ, con người thèm khát ăn thịt đặt bẫy để bắt con 
mỗi. Với những dụng cụ này, thợ săn, đồ tế, người 
đánh bắt cá và những kẻ tương tự lấy đi cuộc sống của 
những sinh vật vô tội sống trên mặt đất, trong không 
khí và dưới nước. Những con người độc ác như vậy, họ 
không có lòng trắc ấn và giống như loài quỷ la sát ăn 
thịt người, những kẻ giết động vật và ăn ngấu nghiễn 
chúng — những người như vậy sẽ không bao giờ có 
lòng từ b1. 


“Đại Huệ, bất kỳ loại thịt gì, dù là loại thịt mà Ta cho 
phép các vị Thanh Văn — đệ tử thân cận của Ta — ăn, 
hoặc là loại mà Ta không cho phép, hoặc tất cả các loại 
thịt chưa được kiểm tra, thì đều độc hại. Tuy nhiên sẽ 
đến một ngày, có những kẻ ngu ngốc đã được thọ giới 
tăng già, mang trên mình y áo tu sĩ là biểu tượng chiến 
thắng và tự nhận mình là con của Thích Ca Mâu NI, sẽ 
bị những suy nghĩ sai lầm làm hư hỏng tâm họ. Họ sẽ 
đánh mắt bản thân trong sự tự biện minh về giới luật. 
Sự bám chấp bản ngã của họ sẽ mạnh mẽ và họ sẽ vô 
cùng thèm khát hương vị thịt. Họ sẽ chế ra đủ loại lý 
do biện minh cho việc ăn thịt, và do đó họ sẽ bôi nhọ 

9] 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


danh tiếng của Ta. Họ sẽ xem xét lịch sử các sự kiện 
trong quá khứ và nói, “Vì Thế Tôn cho phép ăn thịt, 
điều này chứng tỏ rằng thịt là một thực phẩm thích 
hợp'. Họ sẽ nói rằng Thế Tôn đã dậy rằng thịt là thực 
phẩm lành mạnh, và họ sẽ tiễn xa hơn nữa để nói rằng 
bản thân Ta đã thích thú thưởng thức thịt. Nhưng, Đại 
Huệ, không có một bài giảng nào của Ta lại đã từng 
đưa ra một sự cho phép chung chung như vậy, và Ta 
cũng chưa từng bao giờ dậy rằng việc coi thịt là lành 


và bô là một việc đúng đăn. 


“Hỡi Đại Huệ, ông có thể tin rằng Ta đã cho phép ăn 
thịt; ông cũng có thể tin rằng các vị Thanh Văn có thể 
ăn thịt. Nhưng Ta có thể nói với ông rằng Ta nghiêm 
cắm thịt đối với những vị du giả thực hành tại các 
nghĩa địa đang thiền định về tình thương yêu. Ta 
nghiêm cắm thịt đối với những thiện nam tín nữ của 
Ta, những người đang đi trên con đường Đại Thừa 
đích thực và những người coi tất cả chúng sinh như 
những đứa con thân yêu của mình. Đại Huệ, Ta đương 
nhiên nghiêm cắm việc ăn thịt đối với tất cả những ai 
coi những sinh vật hữu tình như những đứa con duy 
nhất của họ — đó là những thiện nam tín nữ trong dòng 
truyền thừa của Ta, những người có niềm tin vào Pháp 

92 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


và đang theo đuôi bất kỳ con đường thực hành nào, dù 
là những vị du già sống ở các nghĩa địa hay những 
hành giả thiền định ở nơi cô tịch. Những giới luật trong 
giáo huấn của Ta được giảng dạy dần dần và là những 
bước tuần tự trên một con đường duy nhất. Theo đó, 
việc ăn thịt bị cắm trong giới luật của Đại Thừa. Dù 
thịt của súc vật bị chết bởi mười nguyên nhân tự nhiên 
không bị cắm đối với Thanh Văn nhưng trong giới của 
Đại Thừa, tất cả các loại thịt bị nghiêm cấm hoàn toàn 
trong mọi tình huống. Do đó, Đại Huệ, Ta không cho 
phép bắt kỳ ai ăn thịt. Ta không cho phép và sẽ chẳng 
bao giờ cho phép. Với tất cả những ai đang mặc áo tu 
sĩ, hối Đại Huệ, Ta tuyên bố rằng thịt là một nguồn 
thực phẩm không thích hợp. Bị giam hãm trong vòng 
đen tối của nghiệp, những kẻ ngu ngốc bôi nhọ tiếng 
tăm của Ta khi nói rằng thậm chí Như lai (Tathagata) 
đã từng ăn thịt. Những người này sẽ phải chịu quả báo 
dài lâu và sống vô nghĩa, mất đi các niềm vui trong 
Cuộc sống của họ. Thêm nữa, Đại Huệ, trong thực tế 
thì những Thanh Văn tôn quý của Ta thậm chí không 
ăn thực phẩm tầm thường; thế thì làm sao họ có thể ăn 
thực phẩm độc hại là máu huyết và thịt? Hỡi Đại Huệ, 
các vị Thanh Văn, Duyên Giác và các vị Bồ Tát ăn 
thức ăn của Pháp, những thức ăn đó chắc chắn không 

93 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


phải là một cái gì đó vật chất. Có cần thiết để nói về 
thức ăn của Như Lai hay không? Đại Huệ, các đẳng 
Như Lai là Pháp thân (Dharmakaya); các đẳng Như Lai 
sông bởi thức ăn của Pháp. Cơ thể của các đắng Như 
Lai không cấu tạo từ các yếu tô vật chất thô và đặc; và 
các đắng Như Lai không sống bởi thức ăn vật chất. 
Các đắng Như Lai đã loại bỏ được tất cả các tập khí 
của luân hỏi, loại bỏ những mong muốn tồn tại và khao 
khát vật chất của cuộc đời này. Các đắng Như Lai đã 
được giải phóng hoàn toàn khỏi những thói quen, tập 
khí bắt tịnh và không lành mạnh; tâm trí của các Ngài 
hoản toàn tự do trong trí huệ. Các Ngài biết mọi sự 
việc, nhìn thấy mọi thứ. Các đẳng Như Lai tràn đầy 
lòng đại bi, yêu thương tất cả chúng sinh như thể họ là 
những người con duy nhất của các Ngài. Thế thì, hỡi 
Đại Huệ, vì Ta coi tất cả chúng sinh như con của Ta, 
làm sao Ta có thể cho phép Thanh Văn ăn thịt những 
đứa con của Ta? Làm sao Ta có thể tham dự vào việc 
đó được? Thật sai trái khi nói răng Ta cho phép Thanh 
Văn ăn thịt và bản thân Ta cũng ăn thịt. Và vì thế: 


Chư vị Bồ Tát, những bác vĩ đại 
Chẳng uống chút rượu nào; và họ không ăn 
Thịt, tỏi và hành. 

94 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Điểu này đã được dạy bởi các Đẳng Chiến 
Thắng, những vị lãnh tụ. 

Nhưng những đám đông lại sử dụng những đô 
ăn đây mùi tội lôi; 


Hành động của họ chẳng thích đáng chút nào. 


Vì thịt là thực phẩm của những loài thú đói và 
hoang dại, 

Nên Đức Phật đã dậy nó là thực phẩm không 
thích họp. 

Khiểm khuyết sẽ phát sinh từ việc ăn thịt, 

Và phẩm chất sẽ đến khi từ bỏ thịt, 

Nhưng điều này chỉ dành cho những ai tiêu 
dùng theo cách đó, 

Tất cả những việc này, hỡi Đại Huệ, Ông nên 


hiểu 


Tất cả thịt động vật cũng như thịt của bạn bè, 
Đấu bắt nguồn từ những chất bần thỉu, máu và 
tỉnh dịch; 
Và những người ăn thịt trở thành một nỗi sợ 
hãi. 
Do đó những vị du già sẽ không ăn thịt. 
Bất cứ một loại thịt gì, tất cả hành và tỏi, 

95 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Đồ uống có côn dưới các dạng khác nhau, 

Tỏi tây, tỏi rừng cũng vậy, những thực phẩm 
này đương nhiên 

Là thực phẩm mà các vị du già sẽ từ bỏ. 

Họ từ bỏ cả xoa bóp với dẫu 

Và bởi vì việc xoa bóp xây ra ở trên giường 
Làm những sinh vật sống rơi vào trong nổi đau 
đớn, 

Do vậy mà các vị du già không ngủ và không 


nghỉ ngơi. 


Tất cả các thực phẩm đó mang đến sự tự tôn 
bản ngã, 

Từ sự tự tôn bản ngã này, tất cả suy nghĩ, rồi 
đến 

Mong muốn, thèm khát nảy sinh đến độ cường 
liệt. 

Do đó mà Ông phải từ chối tất cả những thực 
phẩm này. 

Quả thực là những thèm khát này đến từ suy 
nghĩ, 

Do thèm khát mà tâm trí sẽ bị ngu đân. 


Sự đán độn này từ đó sẽ làm xáo trộn tứ đại; 


96 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Bệnh tật xảy ra khi mọi lưu thông cơ thể bị tê 


liệt. 


Vì lợi nhuận mà động vật bị giết hại, 

Và sự buôn bán thịt mang đến giàu sang. 
Kẻ đồ tê, người mua, cả hai đêu tội lỗi, 

Và cả hai sẽ bị nấu chín trong những địa ngục 
khóc tham. 
Tất cả những ai trái lời Phật dạy, 
Những người ăn thịt với một thải độ xấu xa, 
[Họ] sẽ phá hủy cuộc đời của họ, báy giờ và cả 
những đời kế tiếp, 

Và làm lụi tàn giới luật của Đức Phật Thích Ca 
Máu N¡. 


Những con người này với các hành vì xấu xa, đi 
thèm muốn 

Những thứ tạo ra địa ngục võ giản; 

Số phận của họ, những người ăn thịt 

Nằm trong ngôi nhà chết chóc khóc than. 
Không có loại thịt nào ba lần thuần tịnh, 

Và do đó, Ông phải từ bỏ thịt. 


97 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Những ai là hành giả du già thực thụ sẽ không 
ăn thịt: 

Đây là chỉ dẫn của Ta và của tất cả các chư 
Phật. 

Các tạo vật ăn ngấu nghiễn lẫn nhau 

Sẽ tái sinh lại thành động vật ăn thịt và những 
con thú đây mùi kinh tởm. 

Điền cuồng hoặc bị khinh miệt khắp I//1917/1918 
Chúng sẽ bị sinh ra giữa những kẻ bị ruồng bỏ: 
Là đồ tế, thợ nhuộm, gái điểm, những tầng lớp 
thấp hèn, 

Hoặc nếu không thì là những con quỷ và con 
thu hau háu thịt. 

Và cuối cùng là thân người hiện tại của họ, 


Sẽ trở về thành mèo hoặc những hôn ma lội lôi. 


Và vì vậy, trong tất cả các bài giảng của Ta, Ta 
chỉ trích việc ăn mọi loại thịt: 

Trong kinh Niết Bàn (Parimirvana), kinh Ương 
Quật Ma (Angulimala), 

Kinh Lăng Già (Lankavatara), Kinh Tượng 
Kiếp (Hastikakshya) và kinh Đại Vân 
(Mahamepha). 

Do đó cả các chư Phật và chư Bồ Tát 


98 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Cùng Thanh Văn tất cả đêu chỉ trích 
Sự đáng hồ thẹn của việc ăn thịt chúng sinh 
Sẽ dẫn [một người], trong tất cả các đời kế tiếp 


của họ, đên loạn tri. 


Nếu thay bởi đó, ông tránh xa thịt và những tội 
lỗi xấu xa khác, 

Ông sẽ tái sinh trong thân người và thuần khiết, 
Như các vị du già, hoặc như những người giàu 
trí tuệ và của cải. 

Thịt thú vật bị giết để làm thực phẩm ông đã 
nhìn thấy hay nghe 


Hay nghĩ đến, ông nên cự tuyệt hoàn toàn. 


Những ai sinh ra trong những gia đình ăn thịt 
Chẳng biết tí gì về điều này, mặc cho họ có 
thông mình đi nữa. 

Cũng như sự thèm muốn là một cản trở của tự 
do, 

Rượu và thịt cũng như vậy. 

Những ai ăn thịt trong những đời tương lai 

Sẽ dốt nát nói rằng Đức Phật đã tuyên bố 

Rằng việc ăn thịt là thích hợp và không tội lỗi. 


99 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Nhưng những vị du già, điều độ trong những gì 
họ ăn, 

Coi thực phẩm không khác gì thuốc uống, 
Không nên ăn thịt chúng sinh, coi chúng sinh 


như con họ vậy. 


Những ai làm bạn 

Với hỗ, bảo và cáo xảo quyệt 

Ta — người an trụ trong tình yêu — chỉ trích. 
Việc ăn thịt là đi ngược lại với 

Pháp, con đường dân đến giải thoát. 

Những ai thực hành Pháp phải từ bỏ ăn thịt, 

Vì ăn thịt nên họ là nguồn Sợ hãi của các chúng 
sinh. 

Từ bỏ ăn thịt — đó là tràng hoa chiến thắng của 


những người Cao quỹ. 
Đoạn thơ này kết thúc chương thứ 6 của Kinh Lăng 
Già, những giáo huấn tinh túy của các chư Phật trả lời 


những câu hỏi về việc ăn thịt. 


3k3 3k 3£ xk 


100 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Những giáo huấn sau đây được trích trong Kinh Đại 
Bát Niết Bàn: 


Sau đó Bồ Tát Ca Diếp (Bodhisatxra Kashyapa) cung 
kính thỉnh nguyện Đức Thế Tôn, “Thưa Thế tôn, Ngài 
không ăn thịt và coi việc ăn thịt là không thích hợp. 
Nếu bất kỳ ai hỏi con tại sao lại như vậy, con sẽ trả lời 
rằng những ai không ăn thịt sẽ sở hữu tám phẩm chất 


cao quý.” 


“Lành thay,” Phật nói với Bồ Tát Ca Diếp. “Ông đã 
hiểu tốt chủ ý trong tâm Ta. Điều này quả thật các vị 
Bồ Tát, những người năm giữ giáo lý của Ta, cần phải 
hiểu rõ. Những đệ tử dòng truyền thừa của Ta, thậm 
chí cả Thanh Văn là những vị cùng ở trong tăng đoàn 
với Ta, không được ăn thịt. Thậm chí nếu những thí 
chủ thành kính dâng cho họ thịt, họ cũng phải từ chối 
như thê họ từ chối ăn thịt những đứa con của họ vậy.” 


Sau đó Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật, “Thưa Thế Tôn, Như 


Lai, nhưng tại sao Người lại câm ăn thịt?” 


“Những đệ tử của dòng truyền thừa Thích Ca Mâu Ni!” 
Thể Tôn trả lời: “Ăn thịt hủy hoại lòng đại bi.” 
101 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


“Nhưng trong quá khứ, thưa Thế Tôn”, ngài Ca Diếp 
nói, “[Liệu có phải] Ngài đã không cho phép ăn thịt 
được cho là phù hợp sau khi thịt đó được kiểm tra theo 


ba tiêu chuân?” 


Đức Phật trả lời: “Có, Ta đã cho phép ăn thịt được coi 
là phù hợp sau ba mức độ kiểm tra, mục đích là để giúp 
những người đang cố gắng xóa bỏ tập khí ăn thịt.” 


Ngài Ca Diếp lại hỏi “Vậy tại sao Thế Tôn đã cắm ăn 
mười loại thịt chưa qua kiểm tra và cứ như vậy, cho 
đến chín loại thịt đã được kiểm tra?” 


Đức Phật nói: “Ta cũng đã làm như vậy để giúp các 
Phật tử vượt qua được thói quen ăn thịt của họ. Nói 
tóm lại, tất cả những mức độ cho phép mà Ta đã đưa ra 
đều để đạt tới mục đích duy nhất: đó là việc ăn thịt sẽ 
phải chấm dứt.” 


“Nhưng tại sao,” Bồ Tát Ca Diếp hỏi “Như lai đã cho 


phép [xem]| thịt của loài cá như một loại thực phẩm 
lành?” 


102 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


“Những đệ tử của Ta!” Đức Phật trả lời “Ta chưa bao 
giờ cho phép như vậy! Ta đã nêu ra tất cả những loại 
thực phẩm lành mạnh: mía, gạo, mật đường, lúa mạch 
đen, lúa mạch v.v; và sữa, sữa đông, bơ, dầu và những 
thứ tương tự. Cũng tương tự như việc Ta cho phép 
những đệ tử mặc nhiều loại y áo, tuy nhiên những y áo 
này phải có màu sắc phù hợp! Làm sao Ta có thể cho 
phép ăn cá chỉ đơn giản để thỏa mãn nhu cầu của 


những người muôn ăn cá!” 


Bồ Tát Ca Diếp lại tiếp “Nếu giả sử như Như Lai cho 
phép ăn cá thì việc Ngài khuyên nên dùng năm loại 
thức ăn, hay sữa, sữa chua, bơ, bơ sữa, bơ sữa trâu, dầu 
vừng vả những thứ tương tự sẽ là không ăn nhập với 
nhau. Suy luận ra thì đúng là Người cấm ăn cá, giống 
như là việc Người đã cắm tàng trữ những đồ trang sức, 


giây da, vàng và các bình bạc.” 


Đức Phật nói, “Hỡi những đệ tử của Ta, giáo huấn của 
Ta không giống như giáo huấn của các nhà tu hành khô 
hạnh trần trụi. Như Lai thiết lập ra các quy tắc giới luật 
phù hợp với các cá nhân nhất định. Vì vậy, với một 
mục đích nhất định trong tâm, Ta đã cho phép việc ăn 
thịt được coi là phù hợp sau khi thịt đó đã được ba tầng 

103 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


kiểm tra. Trong những bối cảnh khác thì Ta cắm việc 
ăn mười loại thịt. Và lại nữa, đối với một số người cụ 
thể nào đó, Ta đã tuyên bố rằng ăn bất kỳ loại thịt nào, 
kế cả thịt động vật chết một cách tự nhiên, cũng là 
không phù hợp. Này Ca Diếp, nhưng Ta khẳng định lại 
rằng từ nay trở về sau, tất cả những đệ tử và Phật tử 
cận kề Ta phải từ bỏ ăn thịt. Bởi vì những kẻ ăn thịt 
đều là nguồn khiếp sợ cho những con vật có thể thấy 
mùi của họ cho dù họ có đang đi, ngồi, đứng, nằm hay 
thậm chí ngủ — như thể là ai cũng khiếp sợ khi ngửi 
thấy mùi của sư tử vậy. Thiện nam tử! Những ai không 
thích mùi tỏi sẽ lảng tránh những người ăn tỏi, vậy cần 
gì phải đề cập đến những bất lợi của thức ăn đó? Điều 
nảy thì cũng tương tự như đối với những kẻ ăn thịt. 


Khi động vật ngửi thấy mùi thịt thì chúng khiếp sợ; 
chúng khiếp sợ bị giết. Bất kỳ một con vật gì, dù loài 
trên mặt đất, hay dưới nước, hay bay trên trời, đều bỏ 
chạy khi tin rằng người ăn thịt là kẻ thù thực sự của 
chúng. Đó là lý do tại sao Ta không cho phép Bồ Tát 
ăn thịt. Đúng là các Bồ Tát có thể dùng việc ăn thịt như 
một phương tiện để đưa con vật đến giải thoát. Mặc dù 
trông có vẻ như họ là người ăn thịt nhưng thực chất thì 
không phải vậy. Hỡi những người con của dòng truyền 

104 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


thừa Thích Ca Mâu Ni! Bồ Tát thậm chí còn kiềm chế 
ăn những thực phẩm thanh tịnh huống hồ làm sao họ 
lại không kiêng ăn thịt! 


“Thiện nam tử! Giáo Pháp thiêng liêng sẽ bị suy đồi 
sau khi ta nhập Niết Bàn và sau khi những bậc Hiền 
Thánh vượt thoát bờ sinh tử (thậm chí những vị này 
được ban kiếp sống dài vô hạn và đạt thành tựu do thực 
hành con đường Tứ Thánh Đề). Tất cả những gì còn lại 
sẽ chỉ là một bóng tối mờ nhạt. Các nhà sư sẽ giả vờ 
tuân theo giới luật, và việc đọc và tụng kinh của họ sẽ 
chỉ là rất sơ sài. Họ sẽ thèm khát thực phẩm để duy trì 
cơ thê họ; họ sẽ mặc những bộ quần áo đen xấu xa tội 
lỗi. Họ hoàn toàn đi ngược lại những phẩm chất cao 
quý. Họ sẽ nuôi gia súc, trâu bò vả cừu. Họ sẽ là những 
người chuyên chở gỗ và cỏ khô. Họ sẽ để tóc và móng 
tay dài. Tất cả những điều này sẽ thành hiện thực. Họ 
có thê khoác lên mình những bộ y áo vàng nhưng họ 
chăng khác gì những kẻ đi săn. Họ có thể có một tác 
phong hòa nhã cùng với đôi mắt nhìn xuống nhưng họ 
chăng khác gì loài mèo rình chuột. Họ sẽ nói đi nói lại 
rằng họ đã chế ngự được cảm xúc, nhưng rồi họ sẽ bị 
đau đớn, ôm yếu, uÊ oải và ô uễ., Những kẻ đạo đức 
giả, họ sẽ cử hành những phong tục tôn giáo bề ngoài, 

105 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


nhưng bên trong họ sẽ bị đắm chìm trong sân hận, đó 
ky và thèm khát — chắng khác gì những kẻ tà đạo cả. 
Họ sẽ không có phẩm hạnh; lòng mộ đạo của họ chỉ là 
một sự giả vờ mà thôi. Họ sẽ có những tri kiến sai lầm 
và chỉ trích giáo Pháp chân chính. Những con người 
như vậy sẽ hủy hoại các nguyên tắc của giới luật mà 
Như Lai đã đặt ra: những giáo huấn trong Tạng Luật, 
những giáo huấn về đạo và quả của tự do tối hậu. Họ 
sẽ bôi nhọ những giáo huấn của Ta trong sự tủy tiện và 
cầu thả. Họ thậm chí còn xuyên tạc những giáo lý tuyệt 
đối thâm sâu và dựng lên kinh điển và giới luật mà họ 
tự sáng chế. Họ sẽ nói và viết rằng Như Lai đã cho 
phép họ ăn thịt, và những lời này là lời nói của Phật. 
Họ sẽ tranh cãi và đánh lộn lẫn nhau, ai cũng cho rằng 
mình mới là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni đức hạnh. 


“Hỡi thiện nam tử! Sẽ có ngày các nhà sư sẽ trở thành 
những kẻ tàng trữ thóc gạo và ăn thịt cá. Họ sẽ dùng 
những cái đĩa xinh xắn để đựng bơ và những cái lọng 
làm từ các vật liệu quý giá, và họ sẽ đi những chiếc 
giầy da. Những giáo lý mà họ truyền đạt cho nhà vua, 
cận thần vả những người dân thường sẽ chăng là gì 
khác ngoài khoa học về điềm báo, chiêm tỉnh, bói toán, 
và cách chăm sóc cơ thể. Họ sẽ giữ kẻ tôi tớ, người 

106 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


làm và phụ nữ, và họ sẽ sử dụng vàng, bạc, những loại 
đá quý giá, sa-phia, pha lê, ngọc, và san hô; họ sẽ đeo 
những chiếc vòng cổ và sẽ thích thú thưởng thức tất cả 
các loại hoa quả. Họ sẽ chơi thê thao và giải trí bằng 
hội họa và điêu khắc. Họ sẽ dậy văn chương: họ sẽ cầy 
cấy những thửa ruộng và thu hoạch mùa mảng của họ. 
Họ sẽ đọc những câu chú bùa ngải; họ sẽ sản xuất 
thuốc vả chữa bệnh với những thần chú. Họ sẽ dạy 
nhạc, khiêu vũ, múa hát và tất cả các loại nghề thủ 
công như làm hương, kết vòng hoa và đan rổ. Nhưng 
con phải hiểu rằng chỉ có những ai từ bỏ những hoạt 


động không lợi lạc đó mới thực sự gần với Ta.” 


Bồ Tát Ca Diếp bạch, “Thưa Thế Tôn, tất cả các tăng, 
ni, và những Phật tử tại gia đều phụ thuộc vào các thí 
chủ. Khi họ đi khất thực và nhận được thức ăn có chứa 
thịt thì họ phải làm gì? Họ cần kiểm tra thức ăn đó như 


thê nào?” 


Đức Phật đáp, “Họ nên tách thịt ra khỏi những thức ăn 
còn lại và những thức ăn còn lại nên được rửa, sau đó 
mới ăn. Nếu giả dụ như bình bát của họ đã bị thịt cho 
vào nhưng không bị ô uế bởi mùi hay vị tội lỗi của thịt 
thì họ sẽ không phạm lỗi nếu ăn từ những bình bát đó. 

107 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Nhưng nếu ai đó cho họ một lượng thịt lớn thì họ 
không được nhận. Nếu thịt bị trộn lẫn với thức ăn, tốt 
nhất là họ không nên ăn, nêu không thì họ sẽ bị phạm 
lỗi. Nếu Ta giải thích chi tiết về việc nghiêm cấm thịt 
và tất cả các quy tắc của việc đó thì sẽ không có điểm 
kết thúc! Nhưng bây giờ đã đến lúc Ta vượt thoát bờ 
sinh tử khổ đau; do đó mà Ta chỉ giải thích cho Ông 
đôi phần.” 


Đoạn giáo huấn trên được trích từ phẩm Giải Đáp sở 
vẫn trong kinh Đại Bát Niết Bản. 


3k3 3k 3k xk 


Những giáo huấn sau được trích từ kinh Vương Quật 
Ma: 


Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói “Bởi vì Như Lai Tạng mà 
các chư Phật không ăn thịt.” Và Như Lai đã thêm rằng: 


“Đúng vậy, Văn Thù Sư Lợi. Không có một chúng sinh 
nào đang lang thang trong vòng sinh tử luân hồi vô 
thủy vô chung này mà không từng là cha mẹ hay chị 
em của Ông. Mỗi cá thể, thậm chí là con chó, cũng có 

108 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


thể trong một đời sau này trở thành cha của Ông. Mỗi 
chúng sinh đều như diễn viên diễn kịch trên sân khấu 
cuộc đời. Da thịt của ai cũng đều như nhau. Do đó, 
những Bậc Giác Ngộ không ăn thịt. Ngoài ra, Văn Thủ 
Sư Lợi, pháp tánh (đharmadhai›) là bản chất chung 
của tất cả chúng sinh, do đó các chư Phật không ăn 
thịt.” 


Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại nói, “Thưa Thế Tôn, cũng 
có những người rất bình thường khác không ăn thịt.” 


Phật đáp, “Bất kế những gì những người thế tục làm 
mà phù hợp với giáo huấn của Phật nên được coi như 
là lời dạy từ chính bản thân Phật.” 


3k 3k3 3k 3k 


Kinh Tỉnh thức (C/ose Mindfulness sufra) ghi lại: 


Nếu với trí huệ nảy sinh từ việc lăng nghe giáo pháp 
mà một nhà sư hiểu được sự trổ nghiệp quả chín muồi 
của hành động, và nếu người đó suy tư về thế giới của 
ngạ quỷ (pretas) hay quỷ đói, thì người đó sẽ thấu hiểu 
được thực trạng của những chúng sinh đang tôn tại 

109 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


băng máu huyết. Và nếu nhà sư suy ngẫm với trí huệ 
về những hảnh động làm cho các chúng sinh đó phải 
tái sinh [trong hình dạng] như vậy thì người đó sẽ nhìn 
thấy được răng ngạ quỷ chính là những chúng sinh 
trong các đời quá khứ đã thích thú uống máu để tăng 
sức lực. Chúng cũng đã chìm đắm trong sự tàn ác, sân 
hận, đố ky và tham lam. Chúng lừa đối gia đình và vì 
thèm khát máu huyết, chúng đã giết hại [những chúng 
sinh khác]. Sau khi chết, những con người này sẽ rơi 
xuống các cõi thấp hơn và tái sinh dưới dạng quỷ uống 
máu. Do sức mạnh của nghiệp, chúng được tái sinh 
như những quỷ đói tại chính những nơi mà chúng 
thường xuyên lưu tới trong các đời quá khứ. Tại những 
nơi này, những cư dân địa phương gọi chúng là quỷ 
thần và cúng tế cho chúng, đi vòng quanh nơi chúng 
trú ngụ và hiến tế máu huyết. Những quỷ uống máu 
này thường say sưa trong máu huyết của con người và 
rất có hại cho những người dân ở đó. Và người ta còn 
nói rằng chúng rất mạnh và có thể làm được những 
việc phi thường. Về vòng đời của chúng, nếu chúng 
không từ bỏ những hành động tội lỗi này và sự xô đây 
của nghiệp chưa hết thì chúng [tiếp tục] sống như 
những ngạ quỷ hùng mạnh. Thậm chí khi chúng được 
giải phóng khỏi tình trạng [ngạ quỷ] này thì những 

110 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


hành vi của chúng sẽ thể hiện giống với khuôn mẫu 
như trước, và bởi vì ảnh hưởng của nghiệp lực, chúng 
sẽ [tiếp tục] lang thang trong luân hồi. Nếu, một lần 
trong một trăm kiếp sống, chúng có cơ hội được tái 
sinh làm thân nam hay nữ thì chúng có thể thành 
không-hành-nam (đaxas) hay không-hành-nữ (đakin¡s) 
thế gian. 


Nếu với trí huệ nảy sinh từ việc lắng nghe giáo pháp 
mà một nhà sư hiểu được sự trổ nghiệp quả chín muồi 
của hành động, và nếu người đó suy tư về thế giới quỷ 
đói, thì người đó sẽ thấu hiểu được thực trạng của 
những chúng sinh đang tồn tại bằng thịt. Nếu nhà sư 
suy tư với trí huệ về những hành động mang đến một 
sự tái sinh như vậy, thì người đó sẽ nhận ra rằng những 
ngạ quỷ nảy là những chúng sinh mà trong các đời quá 
khứ, vì lòng tham, đã tham gia vào việc buôn bán thịt — 
thịt bò, thịt ngựa, thịt thú săn, thịt lợn hoặc thịt cừu — 
và họ đã hành động rất thiếu trung thực và lừa đảo để 
bán thịt với giá cao. Khi họ chết, những chúng sinh này 
rơi vào các cõi thấp hơn và sinh ra đưới dạng ngạ quỷ 
ăn thịt. Họ trở thành những hồn ma hoang đại và hung 
tợn lảng vảng trên giao lộ, trong chợ, trên phó, trên 
đường và trong những khu nhà hoang, trong làng hay 

III 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


trong đền miếu. Tôn tại như những ngạ quỷ hùng mạnh 
với sức mạnh phi thường không phải hoàn toàn là kết 
quả của những [hành động] tiêu cực hung tàn vả tội 
lỗi; mà có phần đóng góp của một số hành động bồ thí 
tích cực (ví dụ như cho đi những vật nhỏ như cây cối 
hay rau quả). Chính sự bó thí họ đã làm giúp họ sở hữu 
những quyền lực phi thường khi làm ngạ quỷ. Người 
thường đến cúng tế cho những quỷ thần này với thịt 
của động vật: như thịt trâu, động vật hoang dã, thịt rắn, 
cừu và các loại súc vật khác. Nếu các ngạ quý đây tội 
lỗi này không từ bỏ thói quen vô cùng xấu xa của họ và 
từ bỏ sự sân hận, đồ ky, và nếu sự xô đây của nghiệp 
chưa hết thì họ sẽ còn tiếp tục tái sinh trong tình trạng 
đó. Sau này, khi họ được giải phóng khỏi tình trạng 
ngạ quỷ, họ sẽ vẫn còn giữ lại những tập khí này và sẽ 
lang thang trong luân hồi dưới những trạng thái tương 
thích với các hành động của chúng. Và nếu một lần 
trong một trăm kiếp sống, vì một số hành động tích cực 
mà họ may mắn lớn có được thân người (hiếm như một 
con rùa mù nhô lên mặt biển để đưa được đầu vào một 
cái ách đang trôi nổi một cách tự do trên biển), thì họ 
sẽ trở thành những kẻ ăn thịt, họ sẽ trở thành những tên 
đồ tế chặt nhỏ xác động vật và họ sẽ làm việc trong 
những lò mô. 

l5 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


3k3 3k 3 xk 


Những điều sau đây cũng được nói đến trong Kinh 
Tỉnh Thức: 


Những người có hành động tội lỗi xấu xa sẽ bị rơi 
xuống Địa ngục Đại Viêm Hỏa (the Hell of Great 
Heat) để chịu quả của [hành động] độc ác mà họ đã 
làm. Ở đó, họ sẽ bị nấu chín trong hàng trăm ngàn năm 
vì những tốn hại mà họ đã chủ ý gây nên. Do đó những 
hành động xấu xa họ làm trở thành kẻ thù của chính 
họ. Khi họ được giải phóng [khỏi địa ngục], họ sẽ chạy 
trồn và tìm kiếm một người bảo vệ, một nơi nương tựa, 
hoặc một sự giúp đỡ. Nhưng từ xa họ sẽ nhìn thấy hàng 
đàn chó săn háu đói với những chiếc hàm há ra và 
những chiếc răng sắc nhọn như kim cương đuôi theo 
và vây quanh họ với những tiếng sủa kinh khủng. 
Những cư dân của địa ngục sẽ cố gắng chạy trốn, 
nhưng những con chó săn địa ngục sẽ tóm kịp và ăn 
ngấu nghiên toàn thân thể họ: gân và thịt, khớp và 
Xương, chẳng để lại một tí gì thậm chí chỉ là một mâu 
nhỏ cỡ như hạt mù tạt! Cơ thể và tay chân sẽ bị ăn cho 
đến hết hoàn toàn. Và sự trải nghiệm bị chó ăn thịt sẽ 

15 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


diễn đi diễn lại. Tất cả những trải nghiệm này là kết 
quả của việc giết hại những chúng sinh đang sông để 
thưởng thức thịt. 


3k3 3k 3 xk 


Giáo huấn dưới đây được trích từ Mật điển Đẳng Bi 
Mẫn, Khuấy Động Vực Thắm Luân Hồi (The 
Compassionate (One, (Churnmg the Depths oƒ 


Samsara): 


Nếu một người ăn thịt thì họ thực hiện hành động thúc 
đây bởi sân hận. Do đó ăn thịt tạo ra một [nguyên] 
nhân chính nghiêm trọng [cho những hành động sai 
trái như thế]. Một người uống máu thì thực hiện hành 
động thúc đây bởi sự ngu đốt, do đó tạo một [nguyên] 
nhân thứ nghiêm trọng. Việc ăn thậm chí một miếng 
thịt nhỏ sẽ ô uế nhiều hơn so với việc uống rượu. Còn 
việc [một người] uống một giọt máu của con vật do 
chính người đó giết hại sẽ tội lỗi xấu xa hơn so với 
việc suốt một trăm năm ăn thịt động vật bị giết bởi 
người khác. Điều này đến từ luật nhân quả. Chúng sinh 
trong ba cõi rất cảnh giác khi nhìn thấy thứ gọi là máu. 
Khi nhìn thấy máu huyết được uống thì chúng sinh 

114 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


trong ba cõi sẽ ngât xỉu. Do đó tât cả các che chướng 
từ nghiệp xâu được tạo ra. 


Đối với rượu, nếu một người uống nhưng trong khi say 
không phạm những hành động tiêu cực nảo thì người 
đó sẽ tích lũy nhân cho tái sinh thành ngạ quỷ trong 
một kiếp. Nhưng nếu một người trong khi say rượu 
phạm một tội xấu xa, người đó sẽ tái sinh trong những 
địa ngục hỏa thiêu. Nếu một người ăn thịt động vật 
không phải tự tay mình giết hại thì người đó cũng phải 
trải qua một đại kiếp trong địa ngục (kalpa - kéo dài 
một vạn năm). Còn nêu ăn thịt thú vật mà người đó giết 
hại hoặc khiến người khác giết hại thì sẽ phải trải qua 
một trăm ngàn đại kiếp trong địa ngục. Nếu một người 
uống máu của động vật do người khác giết hại thì quả 
cũng sẽ tương xứng với nhân. Và nếu một người uống 
một lượng máu tương đương với một thùng bia đủ cho 
hai mươi người uống thì sẽ tái sinh ở những nơi mà 
thậm chí không nghe được tên Tam Bảo trong một đại 
kiếp (kalpa). Và nếu một người uống máu trong suốt 
cuộc đời thì người đó sẽ lang thang trong luân hồi vô 
tận vô biên kiếp. Uống máu của con vật sống sẽ dẫn 
đến bây kiếp tái sinh làm động vật. Nếu một người chỉ 
một lần uống máu của con vật tự tay giết thì sẽ bị tái 

115 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


sinh trong địa ngục và bị bắt phải uống nước đồng 
nung chảy. Nếu một người đi ăn máu và thịt vẫn còn 
âm của những con vật mà tự tay giết mồ với một lượng 
băng cân nặng cơ thể người đó thì ngay trong đời kế 
tiếp sẽ bị tái sinh trong địa ngục đồng nung chảy và sẽ 
phải ở đó một đại kiếp. Nếu ăn thịt đỏ, tươi sống và 
uống máu tươi thì sau bây kiếp người này sẽ bị tái sinh 
trong địa ngục và bị đồng nung chảy đồ vào miệng. 
Nếu một người ăn thịt và uống máu đã được nấu thì 
sau mười kiếp, người đó sẽ bị tái sinh trong địa ngục 
đồng nung chảy. Do đó thịt và máu là thực phẩm đem 


lại sự tàn lụi trong ba cõi. 


Ăn thịt đã được xử lý và qua tay nhiều người thì tội lỗi 
sẽ ít trầm trọng hơn. Ví dụ, nếu một người ăn thịt đã 
qua tay của một trăm người, thì người đó sẽ chịu tái 
sinh trong địa ngục sau một trăm kiếp sông. Tương tự 
như vậy, ăn thịt qua tay mười người thì sẽ trải qua địa 


ngục sau mười kiêp sông ..v.V.. 


Tương tự như vậy, ăn thịt một động vật bị giết hại sẽ 
trằm trọng hơn so với việc ăn thịt động vật chết một 
cách tự nhiên. Một lần ăn thịt động vật do mình tự giết 
sẽ mang lại hậu quả trầm trọng hơn gấp một trăm lần 

116 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


so với ăn thịt động vật bị giết bởi người khác. Và một 
người yêu cầu người khác giết hại động vật để ăn thịt 
thì sẽ tồi tệ hơn mười lần so với việc ăn thịt một súc 
vật mà người đó tự tay giết hại. Cần phải hiểu cán cân 
giá trị này được áp dụng như thế nào. Nếu một người 
tiếp tục ăn thịt, uống máu và ruợu, những thứ nuôi 
dưỡng ba độc, thì năm cảm xúc ô nhiễm sẽ hiền lộ. 


Mật điển Hiện Thân của Trí Huệ ghi như sau: 


Thịt và máu là những thức ăn rất tiêu cực và tỏa ra một 
mùi hôi mạnh. Những hồn ma được nuôi dưỡng bằng 
mùi sẽ đến và lấy đi năng lượng sống và những tỉnh 
chất trong cơ thể những người ăn thịt, làm họ mất đi sự 
rạng rỡ khỏe mạnh. Nếu ai đó thèm khát năm chất 
[độc] mạnh như thịt và máu và coi chúng như những 
thứ chính yếu để tôn tại thì người đó cuối cùng sẽ trở 
thành một ngạ quỷ sống dựa vào mùi [hôi tanh] của 


máu. 
tk 
Tương tự như vậy, Mật điện Hiện Thân của Tỉnh Giác 


ghi như sau: 
117 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Khi chúng sinh được nuôi dưỡng bằng máu và 
thịt 

Những thức ăn hôi thối kinh người, 

Thì những hồn ma tội lỗi sống dựa vào mùi 

Khi chúng ngửi thấy mùi tanh hôi của mảu 

Sẽ đánh cắp sức sống của các chúng sinh kia 

Và cướp đi sức khỏe cùng sự rạng ngời của họ 
Vậy tại sao người này lại nuông chiêu bản thân 


bằng máu và thịt? 


Nếu một người thật sự thèm khát năm chất độc mạnh, 
ví dụ như máu, coi chúng như những thứ chính yêu để 
tôn tại thì người đó sẽ tái sinh làm một ngạ quỷ nguy 
hiểm sống bằng mùi tanh hôi của máu vả có một hình 
dạng khiếp đảm trong bảy loại hình hải. Bắt cứ ai chìm 
sâu vào sự phụ thuộc thức ăn này sẽ lang thang trên đất 
của Quỷ La sát (Lanka) trong hình dạng của một quỷ 
đói ăn thịt đáng kinh sợ. 


kkxk*#* 
Một trích dẫn thuộc Mật điển Kriya, có tên Sợi Dây Từ 


Bi Bất Hoại (4mogha Pasha) nói rằng: 
118 


Thức Ăn Của Bồ Tát 
Rượu, thịt, tỏi, tỏi rừng hoặc tỏi tây — dùng một mình 
hoặc kết hợp với thực phẩm khác — nên phải đặc biệt 


tránh xa. 


3k3 3k 3£ xk 


Một trích dẫn khác cũng thuộc cùng Mật điển trên nói 


rằng: 
Những ai mong muốn giữ gìn giới luật phải từ bỏ hoàn 
toàn rượu, thịt, hành, tỏi và những đồ thừa lại sau khi 


cúng dường cho Thánh thần. 

kk:k:kk 
Trong Mật điển Phật Bất động (4kshobya) có ghi rằng: 
Sữa đông, sữa, bơ, những chất ngọt, bánh kếp ngọt, 


bánh mì và gạo thì nên ăn ở mức độ vừa phải. Tât cả 
thức ăn có mùi tội lỗi như thịt, rượu, tỏi .v.v. cân từ bỏ. 


3k3 3k 3£ sk 


119 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Mật điển gốc có tên Lưới Liên Hoa (Lo Ne) của Bồ 
Tát Quán Tự Tại (Lord Avalokira) nói rằng: 


Những đồ cúng dường ôi thiu, tỏi, thức ăn thừa hoặc 
nhơ bẩn, thịt và thức ăn từ bản tay của những kẻ đồ tế, 
nước có chứa côn trùng — tất cả những thứ này cần 
phải từ bỏ. 


3k3 3k 3k xk 


Ngài Acharya Krishnapa trong tác phẩm Trích yếu về 
Đại Thừa (he Compendium oƒ the Mahayana) đã nói: 


Chúng ta nên luôn tránh ăn thịt, cá, uông rượu, ăn tỏi, 
hành/củ cải; và cũng nên tránh sử dụng các vải vóc 


nhuộm, tránh ép hạt vừng, làm nông, và vân vân. 
kk:k:kk 
Trong tác phâm Trích yêu vê Tri kiên (he 


Compendium oƒ Views), vị đạo sư danh tiếng Jamyang 
Mi°i Wangpo nói rằng: 


120 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Các vị đạo sư vả những người tại gia, những người 
theo tôn giáo và những nhà tu khổ hạnh mà ăn thịt và 
uống rượu thì khi chết sẽ thành quý đói... Những 
người làm cha mẹ không nên cho con cái mình ăn thịt, 
cá, hay uống rượu. Con cái nên được nuôi bằng những 
thứ như bơ, sữa chứ không phải thịt. 


3k 3k 3k 3£ xk 


Trong tác phẩm Những Giai Đoạn Tu Thiền, ngài 


Kamalashila nói: 


Khi những hành giả du già thiền định, họ nên luôn luôn 
tránh không ăn thịt cá... Vì các thức ăn đó không đi 
đôi với sự thiền định. Họ nên điều độ trong chế độ ăn 


uông của mình. 


3k3 3k 3 xk 


Trong tác phâm Thiền định Vô niệm, ngài Vimalamitra 


nói: 


121 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Những hành giả du già trong mọi lúc cân tránh ăn thịt 
và cá. Họ nên ăn uông điêu độ và sử dụng thức ăn hòa 


hợp với giáo lý. 


3k 3k 3k 3k xk 
Ngài Gyalse Thogme cũng nói: 


Khi chúng sinh chết một cách tự nhiên 

Những chúng sinh này từ vô thủy vô chung đã là những 
bà con thân yếu, 

Chúng ta khóc. Vì vậy sẽ là sai trái 


Đi ăn thịt của động vật bị giết để lấy thịt. 


3k3 3k 3£ xk 


Tương tự như vậy, trong Mật điển gốc Kalachakra có 
ghi: 


Những người độc ác và thật khó dạy dỗ, 
Họ ải giết những động vật vô hại 
Biến chúng thành vật hy sinh cho các vị thần và tổ tiên 


của họ, 


122 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Để họ có được sự bảo vệ, lợi nhuận, và đề đạt được 
mục tiỂU. 
Mua bản thịt, mong được ăn thịt, thật sự là một hành 


động xáu xa. 


Thông điệp này cho thấy nếu một người mong muốn ăn 
thịt và mua thịt mà người đó biết nguồn gốc từ những 
động vật bị giết hại vì mục đích thương mại, thì người 
đó phạm phải một hành động xấu. 


3k 3k 3k 3k xk 
Bình giải vê Mật điện Kalachakra có nói răng: 


Một người không nên mua thịt, cũng không nên dâng 
cúng những động vật bị hiến tế cho các vị thân và thần 
linh tổ tiên của họ. Bởi vì Đức Phật chưa bao giờ cho 
phép ăn “thịt động vật bị giết hại có chủ ý” — là thịt 
của các động vật bị giết hại và mua bán để làm thức ăn, 
cũng như những động vật bị lựa chọn làm vật hy sinh 
để cúng tế. 


3k3 3k 3 sk 


123 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Và đặc biệt, một người không được ăn thịt của con 
người. Kinh điển về Luật (/uật ạng) chỉ rõ rằng “thịt 
người không được tiêu thụ dưới bất kỳ một hoàn cảnh 
nào.” Một bình giảng rất sâu về luật tạng thậm chí còn 
tiến xa hơn và chỉ rõ rằng “nếu một người ăn thịt người 
vì mục đích chữa bệnh hay bất kỳ mục đích nào khác, 
người đó đã vi phạm luật.” Nếu một người ăn thịt động 
vật đỏ tươi sống không phải vì lý do chữa bệnh, người 
đó vi phạm luật. Luật tạng nói rằng “tiêu thụ thịt sống 
không phải vì mục đích chữa bệnh là vi phạm luật,” và 
về vấn đề này, bình giải sâu sắc có nói thêm “nếu một 
người ăn thịt sống như một phần của sự thực hành Mật 
thừa v.v. (mà không phải vì sự cần thiết để chữa bệnh.) 
người đó phạm luật dưới loại tội tạo ra sự tranh chấp 
trong tăng đoàn. Hơn nữa, việc đó tạo ra nhân cho việc 
bị tái sinh dưới dạng tỉnh linh xấu ác.” Luật tạng tiếp 
tục dạy, “Chúng ta không nên ăn thịt hồ, thịt voi, ngựa, 
và rắn. Chúng ta không nên ăn thịt của các loại động 
vật móng liền, hay thịt của cáo, khi, chim gõ kiến, quạ, 
chim kèn kên, các loại chim sống trên nước, chó, mèo, 
diều hâu, cú vọ, và các loại chim dơ bản, vịt, dơi, thắn 


lăn tuyết, khi không đuôi, và các loại côn trùng.” 


124 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Bình giải về kinh Lăng già, ngài Trưởng Tu viện 


JnanavaJna đã việt: 


Tất cả các giáo huấn của Đức Phật, từ lần chuyển Pháp 
luân lần thứ nhất với khai mở về Tứ Diệu Đề cho đến 
và bao gồm cả lần giảng dạy về Tạng kinh Trì Minh 
Vương (Vidyadhara-pitaka), đều được bao hảm trong 
các nguyện và giới luật của các cỗ xe Giới Biệt-Giải- 
Thoát, Bồ-Tát-Giới, và Trì-Minh-Vương. Những giới 
luật liên quan đến việc sử dụng thức ăn tạo lập nên ba 
bước tiễn dần lên trong cùng một con đường. Vì vậy, 
dù là thịt có đủ tiêu chuẩn ba lần thuân tịnh, loại thịt 
mà các vị Thanh Văn được phép ăn, cũng bị cắm đối 
với các hành giả thực hành các thừa cao hơn. Việc này 
giúp cho các giới luật cao và rất quan trọng khỏi bị hủy 
hoại. Thịt của các động vật bị chết theo một trong 
mười cách tự nhiên thì không bị cắm đối với các vị 
Thanh Văn. Nhưng đối với các thừa cao hơn, để kéo 
những tinh linh ăn thịt vào con đường tu và để những 
hành giả không gây hại dù là trực tiếp hay gián tiếp tới 
các hữu tình, tất cả các loại thịt bị nghiêm cấm sử dụng 
trong mọi thời điểm và ở mọi hoàn cảnh. Không một 
tình huống đặc biệt nào cho phép hành giả được ăn 
thịt... Một người cần ăn uống điều độ thậm chí đó là 

125 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


thức ăn của các hiền nhân — những thức ăn đó giống 
như là thuốc vậy. Chúng ta nên thường xuyên tránh ăn 
thịt, với sự hiểu biết đó là thức ăn không lành mạnh. 


3k3 3k 3 xk 


Ngài Acharya Jnanashribhadra, một nhà bình giải khác 
của Kinh Lăng Già, đã viết rằng: 


Đẳng Toản Tri đã dạy rằng ăn thịt và khuyến khích 
người khác ăn thịt là một hành động tội lỗi vì nó gây ra 
tốn hại cho chúng sinh. Đức Phật cắm việc tiêu dùng 
tất cả các loại thịt không phải ba lần thuần tịnh, nhưng 
Ngài không cho rằng việc ăn thịt thuần tịnh là sai. Thịt 
hoàn toàn ba lần thuần tịnh là thịt của các động vật mà 
một người không giết hại, không yêu cầu người khác 
giết hại, và không nhìn thấy con vật đó bị giết hại. Nếu 
một người cúng dường thịt đó cho một người khác 
hoàn toàn không có những động cơ và mong muốn tội 
lỗi, cũng giống như khi anh ta cúng dường cơm cho 
người kia để ăn, thì việc làm này là trong sạch và cũng 
lợi lạc như là thuốc chữa bệnh. Nhưng thậm chí loại 
thịt ba lần thuần tịnh này cũng bị cắm đối với các Bồ 
Tát, những người đang thực hành lòng bi mẫn. Còn các 

126 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


hành giả Mật Thừa càng đặc biệt bị cắm không được 
ăn đù là các loại thịt ba lần thuần tịnh. Bởi vì họ thực 
hành việc tôn trọng tất cả các hữu tình và coi họ như là 
các vị bổn tôn Hộ Phật. Chỉ khi họ thoát khỏi tất cả các 
sự thèm khát vào các đối tượng giác quan thì họ mới 
đạt được giải thoát. 


3k3 3k 3 xk 


VỊ hoàng tử Kiên-định-trong-sự-Trung-thành (FIrm-In- 
Faith) được ghi lại là đã nói: 


Hãy lắng nghe ta, hỡi vua của những con quý ăn thịt. 
Tất cả những người giết hại súc vật và ăn thịt súc vật 
sẽ bị giảm thọ mạng và bị tái sinh vào địa ngục. Những 
chúng sinh khác sẽ trả thù họ bằng việc giết hại và ăn 
thịt họ. Bởi vì nghiệp quả sẽ tương ưng với nhân đã 
gieo. Hãy lắng nghe ta, hỡi vua của những con quý ăn 
thịt. Có bao nhiêu chúng sinh đã rơi vào vòng hư hỏng 
hủy hoại do đã chơi với những bạn tội lỗi. Nếu các 
người ăn thịt và máu của chúng sinh đã từng là cha mẹ 
của các người, thì các người sẽ bị đi xuống địa ngục. 
3k 3k 3k šk sk 

Và Đức Atisha vĩ đại đã nói rằng: 

Lộ 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Bên trong, con hãy từ bỏ sự bất tịnh của năm độc. Bên 
ngoài, con hãy từ bỏ tất cả sự dơ bân và ô nhiễm. Và ở 
giữa, con hãy từ bỏ sự bất tịnh do lười biếng và thờ ơ. 
Hãy từ bỏ những thức ăn độc hại: thịt, tỏi, hành, và 
rượu. Hãy thoát khỏi tất cả các thực dưỡng không 
trong sạch và không thích hợp. Đối với những ai sống 
bằng khất thực và tuân thủ một thời gian thọ thực nhất 
định, hãy từ bỏ việc ăn vào các thời điểm không đúng. 


3k3 3k 3£ xk 


Một lần nọ, hai vị tăng dòng Kadampa là lạt-ma 
Zhangton Darma Gyaltsen và Changchub Zangpo gặp 
một số người buôn chè trên đường đến vùng Dam. Hai 
vị tăng này khất thực xin thức ăn. Khampa, một trong 
sỐ những người bán chè, dâng cho họ thịt khô, là sườn 
và căng sau của động vật. Changchub Zangpo đã khóc 
“Ôi! đây chính là phần dưới của bộ xương của mẹ tôi. 
Nó đã được giữ lại cho tôi từ lâu! Làm sao tôi, con của 
bà, lại có thể ăn thịt mẹ mình. Nếu chúng tôi mặc y áo 
đệ tử của Phật mà lại đi ăn thịt của mẹ mình, thì chúng 
tôi chắc hăn phải là những con chó rừng!” Ngài bắt 
đầu đọc tụng câu chú Ởm Kamkani Kamkani và ngồi 

128 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


xuông với một vẻ mặt ủ ê. Người buôn chè Khampa sợ 
hãi, anh ta cúi lạy vội vàng và chạy mât, mang thịt đi 


Xa. 


Lạt ma Zhangton mỉm cười với lạtma Changchub 
Zangpo và nói rằng “Con có cha mẹ là những người có 
tín tâm với Pháp, và đã từ lâu rồi, con rời xa cuộc sống 
làng xóm và đã được trao giới nguyện từ một vị lạt-ma 
tốt. Sau đó, con học tập tốt, và cảm xúc buồn bã khi 
nhìn thấy thịt động vật đã từng có thời là cha mẹ của 
con là một điều vô cùng tốt đẹp. Giờ đây ta đã sống đủ 
lâu trên thế giới này để có thể được nhìn thấy những 
điều như vậy!” 


Khi một vị Khampa già khác hỏi lạt-ma Zhangton là 
ông thuộc truyền thống tu gì, lạt-ma đã nói ông là nhà 
tu dòng Kadampa. 


“Tôi đã quy y với dòng Kadampa!” Ngài Khampa già 
kêu lên.“Tôi hy vọng một tu viện lớn dòng Kadampa 
cũng sẽ được thiết lập ở Kham!” 


k:k:kk 
Trong Kinh diễn tả Nhân Quả Nghiệp Báo có ghi: 
129 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Nếu bạn ăn thịt và nhai xương, bạn sẽ bị mất răng! Nếu 
bạn ăn nội tạng và thịt của chó và lợn, bạn sẽ tái sinh 
trong địa ngục hôi hám. Nếu bạn ăn cá sau khi đã lóc 
vây, bạn sẽ bị tái sinh trong địa ngục rừng kiếm. 


3k3 3k 3£ xk 


Và vị đạo sư trân quý Dromton đã tuyên bó: 


Những hành giả từ bỏ chính thịt và máu của mình 
nhưng lại đi ăn thịt và uống máu của cha mẹ mình. 
Chúng ta sẽ kêu lên thảm thiết như thế nào nếu bị liên 
tục săn đuổi và bị bắt buộc hy sinh mạng sống vì 


những hành giả này! 


3k3 3k 3 xk 


Một lần kia có một vị đạo sư Ấn Độ tốt bụng và từ bi 
đến thăm Tây Tạng. VỊ đạo sư đã ghi lại một cách tinh 
ý tất cả mọi thứ vả còn nhận xét rằng, “Tôi nhận thấy 
rằng tất cả những gì các hành giả Tây Tạng thực hành 
là tuyệt vời. Tuy nhiên tất cả họ đều ăn thịt; họ không 
từ bỏ việc ăn thịt và điều đó không tốt.” 

130 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


VỊ lạt-ma vĩ đại Jamyang Gyamtfso đã nói: 


Tất cả các hiện tượng xuất hiện trong sự tương thuộc. 
Vì có mối liên hệ nhân duyên giữa người ăn thịt và 
người giết hại động vật, chính người ăn thịt đã tạo ra 
nhân và lý do cho hành động giết hại tội lỗi. Kết quả là 
nghiệp của việc giết hại, ví dụ việc giết hại bò, sẽ chín 
mùi trên cả người ăn thịt và người giết hại động vật. Sự 
khác nhau duy nhất nằm trong mức độ của nghiệp báo. 
Đây là một thực tế không thê chối bỏ. Các đạo sư dòng 
Kadampas nói sở dĩ như vậy vì những người ăn thịt 
cũng gây ra hành động tội lỗi tương tự như người giết 
hại. Do đó, việc tiêu thụ thịt bị cấm trong cả Tiểu Thừa 
và Đại Thừa. Vì vậy, các hành giả hãy từ bỏ việc ăn 


thịt càng nhiều càng tốt. 


3k3 3k 3 xk 


Trong luận giảng Kho tảng Quý giá (Preclous Heap) đã 

chỉ ra: 

Việc cho phép ăn thịt và cá là một chỉ dạy cần được 

giải nghĩa rõ. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng nếu Ngài 

nghiêm cắm ăn thịt ngay từ đầu thì có một số người sẽ 
131 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


không bao giờ thâm nhập được giáo pháp. Chính vì 
vậy, với phương tiện thiện xảo, Đức Phật đã loại bỏ 
việc ăn thịt một cách từ từ. Mặt khác, như một phương 
thuốc đối trị với những người tự cho rằng [chỉ] việc 
không ăn thịt đã là sự vĩ đại của họ và chỉ cần như thế 
là đầy đủ cho việc thực hành, Đức Phật đã tuyên điều 
ngược lại thông qua việc nói rằng ăn thịt không tạo ra 
chướng ngại trên con đường đạo. Đức Phật đã nói như 
vậy để hạ bệ những người tự coi mình tốt đẹp hơn chỉ 
vì họ là người ăn chay. Tuy nhiên, thực tế là việc tiêu 
dùng thịt bị cắm ở cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. Ở cả hai 
thừa đều bị cắm ngang nhau đơn giản chỉ vì một lẽ là 
việc tiêu dùng thịt là hành động liên đới tới việc giết 
hại. Và đặc biệt Đức Phật yêu cầu tất cả các hành giả 
Bồ Tát không được ăn thịt. 


3k3 3k 3k xk 


Trước kia ngài Katyayana tôn quý mắc bệnh đậu mùa 
và bác sỹ nói Ngài cần ăn thịt và máu dê để bôi chúng 
lên da. Nhưng Katyayana đã nói ông thà chết chứ 
không phạm giới luật. Ông đã không ăn thịt và vì vậy 
đã không phải chịu khổ quả. 


132 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Khi Đức Taklung Thangpa rất yếu và đứng bên bờ của 
cái chết, ngài được yêu cầu ăn súp nấu với mỡ động 
vật, vì nó có thể chữa lành bệnh cho ngài. Khi đó ngài 
đã trả lời “Trong suốt cả cuộc đời mình, tôi đã giữ gìn 
được giới luật. Tại sao bây giờ khi đến thời điểm chết 
tôi lại vi phạm?” Ngài đã phóớt lờ lời khuyên của bác sỹ 
và đã ra đi. 


Có rất nhiều câu truyện như vậy. Chúng ta đã nghe rất 
nhiều những việc như các ngải Atisha, Drikung 
Kyobpa và người đệ tử thân cận nhất, cũng như ngài 
Taklung Thangpa và những bậc vĩ đại khác đã sử dụng 
đường, mật ong,... chứ không phải thịt, và họ đã sử 
dụng sữa hay pho-ma chứ không phải rượu. Và điều đó 
là một niềm hoan hỷ lớn lao cho Đức Ponlop Lochen. 
Gotsangpa Natsok Rangdol đã nói rằng ngài cảm thấy 
một niềm hứng khởi tuyệt vời trước sự thực hành của 
Atisha, Taklung Thangpa và những bậc vĩ đại khác. 
Bởi vì trong thời đại của mình, ngài nhìn thấy rất nhiều 
tu sĩ chuẩn bị cho buổi lễ cúng dường ganachakra đã 
uống rượu chỉ vì thèm muốn và sử dụng một cách rất 


tầm thường. 


133 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Ngày xưa ở thời Đức Phật Dipamkara, ở tỉnh Drucha 
có một người đàn ông xấu xí có người vợ xinh đẹp 
thuộc giai cấp Bả-la-môn đã sinh một người con trai có 
đôi mắt đỏ và những chiếc răng nanh sắc nhọn. Khi 
còn là một em bé, cậu đã kéo và xé những con sâu rồi 
dẫm lên chúng. Khi lớn lên cậu ta đã giết động vật 
hoang dã và cá bất cứ khi nào có thể và ăn thịt uống 
rượu một cách vô điều độ. Cuối cùng anh ta đã chết vì 
bị đâm vảo tim với một dao găm đen có thuốc độc. 
Anh ta bị tái sinh trong địa ngục và bị phanh thân, bị 
ăn bởi các động vật ăn thịt hoang dã, và bị các quỷ ma 
tra tắn bằng cách đồ kim loại nấu chảy vào miệng. Anh 
ta kêu gào và thét lên rằng, “Vì trong quá khứ tôi đã ăn 
thịt động vật, giờ đây những con chim hoang đại ăn 
ngấu nghiền thịt da tôi. Bởi vì tôi đã thèm khát và đã 
ăn thịt uống máu, giờ đây những kẻ khác đang ăn ngẫu 
nghiến tôi. Thịt trước kia trông thật ngon lành khi tôi 
ăn, nhưng giờ đây khi quả chín mùi đã trổ thì thật là 
kinh khủng! Uống rượu dẫn tới quả là những kẻ canh 
ngục đồ kim loại nóng chảy vào miệng. Bởi vì tôi đã 
uống vô điều độ, giờ đây những kẻ khác tra tấn tôi 
không thương xót. Rượu có vẻ như thật là ngon khi tôi 
uống, thì giờ đây khi quả chín mùi nó thật là kinh 


134 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


khủng!” Sau đó anh ta lại bị tái sinh làm ngạ quỷ và lại 
bị đau khổ tiếp tục. 


Và cũng có một vị vua tên là Senge Bangzang, ông vua 
này ăn uống chế độ kiêng khem và hoàn toàn không ăn 
thịt. Nhưng đến một thời điểm, sự thèm thịt của ông đã 
tăng lên đến độ cuối cùng ông đã ăn thịt của một đứa 
bé. Triều đình và mọi người xa lánh ông ta.Và vì thế 
ông đã bị chịu rất nhiều khổ sở và cuối cùng, sau khi 


chêt ông bị tái sinh vào các cõi thâp. 


Ngày xưa, khi Hoàng tử Kiên-định-trong-sự-Trung- 
thành lên đường đi đến đất của loài la sát ăn thịt người 
và hỏi một con quỷ la sát canh cổng là tại sao không ăn 
thịt ông, thì quỷ la sát đã khóc và đáp lại vị hoàng tử 
rằng: “VỊ đạo sư của ngải, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
đã trao cho chúng tôi — loải quỷ ăn thịt — giới nguyện 
upavasa — cần được thực hiện vảo các ngày trăng tròn. 
Đức Phật đã giải thích với chúng tôi những hậu quả tồi 
tệ của việc ăn thịt và dạy răng thịt mà chúng tôi ăn thực 
chất là thịt cha mẹ của chúng tôi trong quá khứ. Ngài 
khuyên chúng tôi nên từ bỏ việc ăn thịt. Nhưng bởi vì 
máu vả thịt là những thức ăn tự nhiên của chúng tôi, 
chúng tôi không thể hoàn toàn từ bỏ được, và vì thế 

135 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


chúng tôi chỉ kiêng ăn thịt vào ngày thứ mười lăm của 
tháng. Nếu bất kỳ một con người nảo đến đây vào ngày 
đó, chúng tôi không chỉ không làm hại họ mà chúng 


tôi còn giúp họt” 


Và chúng ta cũng được nghe kể lại rằng Vua Chome đã 
dâng cho Vua Pawo thịt một con hươu và hỏi Vua 
Pawo xem ngài đã ăn chưa. Vua Pawo đã trả lời là ngải 
không ăn, vì thịt tươi đỏ không phải là thức ăn đúng 
đăn đối với cả loài tinh linh ăn thịt, chứ đừng nói đến 
loài người. Và cuối cùng có một câu truyện kể rằng có 
hai hành giả du giả đang thực hành các pháp tu bốn tôn 
Hộ Phật Hayagriva và Varahi, và gần đến thời điểm 
thành tựu thì họ ăn một ít thịt lợn và thịt ngựa. Việc 
này đã gây ra cản trở cho việc thành tựu của họ, và vì 


vậy việc thành tựu đã không diễn ra. 


Cuốn Ánh Sáng Không Tỳ Vết, một bình giải vĩ đại về 
Mật điển Kalachakra, đã nói rằng Đức Phật đã tiên 
đoán những hành giả du già Mật thừa sẽ ăn thịt, nhưng 
thịt đó lại thường xuyên là sản phâm của giết hại. Nếu 
con người không giết hại súc vật để lấy thịt thì động 
vật cũng không bị nguy hại. Nếu không có người ăn 
thịt thì không có người giết hại động vật. Vì vậy cả 

136 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


người ăn thịt lẫn người giết hại động vật đều phạm lỗi 
giết hại. Hơn nữa, những hành giả của những Mật Điển 
Bí Mật cần giữ hàng ngày mật nguyện thứ tư (trong số 
mười bốn mật nguyện gốc). Đó chắc chắn là sự chỉ dẫn 
của Đức Phật. 


Đức Milarepa tôn kính đã nói rằng: 


Những con vật vô tội mà ngươi mồ thịt và ăn; 

Ngươi đã ăn uống và việc đó làm ngươi say khướt 

Và đó là cải nhân cho Địa Ngục Vô Gián 

Ôi, xin hãy đừng nhảy vào vực thắm khi hai mắt đang 
mở. 

Hãy cần trọng, hỡi thân và người, xin hãy cần trọng! 
Khi bị đâm bởi những chiếc gai nhọn, ngươi sẽ không 
chịu được cái đau, 

Thế mà ngươi lại giết hại và ăn thịt của chúng sinh. 
Thật dữ dẫn là những mũi tên của Địa Ngục Vô Giản, 
Khi da sẽ bị bóc ra từ những xương sườn đang cháy 
của ngươi! 

Vì thể hãy từ bỏ việc ăn thịt và máu đỏ tội lỗi. 

Hãy xem đây, không hư hỏng và còn nguyên vẹn; 


Hãy nhận lấy nó và sử dụng theo ÿỷ ngươi! 


137 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Trong tiểu sử của Đức Phagmo Drupa đã kê lại rằng 
Ngài rất tôn kính ba giáo huấn và hoàn toàn không ăn 
những thức ăn tội lỗi như thịt. Ngài thậm chí còn 
không ăn súp mà nấu với mỡ động vật. Khi Ngài bị 
ngộ độc thức ăn và nằm trên bờ vực của cái chết, người 
ta khuyên Ngài là nếu Ngài uống một cốc bia đã được 
ban phước bằng những chú nguyện, Ngài sẽ được cứu 
sống. Nhưng Ngài đã không uống và vì vậy trả giá 


băng mạng sông của mình. 


VỊ vua và cũng là lạtma Yeshe-O đã từng nêu lên 
thông điệp tới những người Tây Tạng, những người mà 
theo ngài đang thực hành sai: 


Lông từ bị của ngươi thật nhỏ, còn nhỏ hơn của loại 
thú chuyên ăn thịt! 
Sự thèm ăn thịt của ngươi thật lớn, còn lớn hơn của 
diều hâu và chó sói! 
Sự tham di của ngươi thật mạnh, ngươi tôi tệ hơn bò 
đực và lừa! 
Ngươi nốc bia rượu còn nhanh hơn cả tốc độ của 
những côn trùng bay và ruồi! 
Sự nhận biết về dơ và sạch của ngươi thì thua cả chó 
và lợn! 

138 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Trước những vị bốn tôn Hộ Phật, ngươi bày phân của 
HgƯƠI, 

Nước tiểu, tỉnh huyết, và mắu của ngươi — 

Đáng thương thay cho ngươi, ngươi đi vào trong 
những bãi lây của thịt thối rữa! 

Ngươi coi thường giáo huấn trong Tam tạng Kinh 
điển, 

Đáng thương thay, ngươi sẽ bị lái sinh trong những 
địa ngục tra tấn không ngơi! 

Và những con vật đáng lẽ ra cần được giải thoát thì 
ngươi lại giết thịt, 

Đáng thương thay cho ngươi, những nhân này sẽ trổ 
quả trong lãnh địa của la sát ăn thịt! 

Ngươi thèm khát sự hỷ lạc của hợp nhất — 

Đáng thương thay cho ngươi — sẽ mang ngươi đến tải 


sinh ăn bám quấy phá trong bào thai! 
Đức Changkya toàn tri đã từng tuyên dạy rằng: 


Trước khi đưa lên đĩa và bày biện thật thịnh soạn 
Những đồng xương và thịt đang chảy máu của những 
cơn vật bị giết hại. 
Họ vung dao lên và rồi mút những dẻ sườn đã được 
xiên 

139 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Bạn có nghĩ rằng họ sẽ đi để chiến đấu với đám quỷ ăn 
thịt không — 

Những tu sĩ trông có vẻ đức hạnh, ôi, thật đáng thương 
cho họ! 


Một lân, sau khi đã kê rât nhiêu câu chuyện nói nên 
những tội lỗi của việc ăn thịt, ngài Drukpa Kunleg đã 


nói: 


Đức Phật đã dạy việc ăn cá, thịt lợn, và tỏi là việc làm 
sai. Về vấn đề nảy, ta muốn nói thêm răng, trong Đại 
Thừa nói chung, Đức Phật cắm ăn bất kỳ một loại thịt 
nào vì việc này làm suy giảm lòng từ bị của hành giả 
và vì việc tiêu thụ thịt có thể làm tốn hại đến cuộc sống 
của những người ăn thịt và thậm chí còn làm cho họ bị 
ảnh hưởng về mặt trí tuệ. Và hơn nữa, đặc biệt trong 
Kinh điển và Mật điển có dạy rằng tất cả các chúng 
sinh đã từng là cha mẹ của chúng ta. Đây là điều mà 
chúng ta có thể cảm nhận và tin tưởng là đúng — họ đã 
từng là cha mẹ của chúng ta từ vô thủy vô chung. Nếu 
xếp xương của tất cả những chúng sinh đã từng là cha 
của chúng ta, và tích lại sữa của tất cả các chúng sinh 
đã từng là mẹ của chúng ta [và sữa đó được cho chúng 
ta uống], thì tam thiên thế giới này cũng không đủ để 

140 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


chứa. Và nếu chúng ta thật sự suy nghĩ về điều này, thì 


a1 có thê ăn thịt của chính cha mẹ và con của mình? 


Người ta nghĩ rằng các đắng Thanh Văn không còn 
muốn ăn thịt và không ăn các loại thịt không được 
phép là đủ rồi. Và họ ăn thịt rồi tự bào chữa cho mình 
bằng cách viện dẫn đến những văn tự như “Nếu các 
đẳng Thanh Văn từ bỏ việc ăn loại thịt được phép 
(chính là thịt ba lần thuần tịnh), thì họ hành xử cũng 
như Devadatta” (người anh em họ của Đức Phái). Ví 
dụ, bạn sẽ không nói rằng một người phụ nữ bị phớt lờ 
bởi ba kẻ cuồng dâm là loại hàng hóa tốt, phải không? 
Vì vậy việc đi ăn loại thịt đã được mời chảo (và bị từ 
chối) trong ba chợ là không đúng, phải không? Nếu 
người ta ngụy biện bằng cách bám lấy nghĩa đen (bám 
lấy từ ngữ), và phớt lờ đi ý nghĩa của giáo huấn, họ đã 


SaI1. 


Đó chính là những lời của Ngài Drukpa Kunleg. Hơn 
nữa, có một lần trên đường đi, ngài nhìn thấy một số tu 
viện có nhiều tu sĩ rất thích ăn thịt và đã mua thịt một 
cách tham lam từ những người bán. Ngài đã nói một 
cách khinh bỉ: 


141 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


“Những tu viện nảy là những ô chó sói và đúng vậy! 
Trong Đại-Thừa-Bồ-Tát-Học-Luận (Shiksasamuccaya) 
đã dạy rằng chúng ta nên duy trì cơ thể của mình với 
thức ăn lành mạnh. Những thức ăn này không bao gồm 
cá và thịt, vì cá và thịt là các thức ăn bị cắm trong Kinh 
Lăng Già. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã tuyên 
rằng những Bồ Tát có lòng từ bi không nên ăn bất kỳ 
loại thịt nào. Trong Đại-Thừa-Bồ-Tát-Học-Luận cũng 
nói rằng tạng Luật quy định những loại thịt ba lần 
thuần tịnh có thể được ăn và không cần phải từ bỏ, thì 
việc đưa ra quy định đó là nhằm mục đích xóa bỏ đi 
cảm giác ưu việt hơn của những người tự nghĩ rằng 
việc họ hoàn toàn không ăn thịt chứng tỏ họ đang nắm 
giữ một tri kiến trong sạch nhất. Đây cũng là một 
phương tiện thiện xảo nhằm giúp một số người vì nếu 
không dùng phương tiện thiện xảo như vậy thì họ sẽ 
không có khả năng lĩnh hội giáo lý do sự thèm thịt của 
mình, mặc dù những người nảy cũng có phước báu để 
được tiếp cận giáo lý. Điều nảy cũng được nêu lên 
trong Kinh Lăng Già, kinh đã nói rằng những giáo 
pháp và giới luật được đưa ra một cách từ từ và tất cả 
đều là các bước trong cùng một con đường. Vì thế, 
việc cho phép được ăn thịt trong giai đoạn Giới-Biệt- 
Giải-Thoát, thì bị cắm trong cỗ xe Đại Thừa, khi mà kể 

142 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


cả việc ăn thịt của những con vật đã bị chêt từ một 
trong mười loại chêt tự nhiên cũng là hoàn toàn phạm 


luật.” 


Về việc hình thành dần dần ba giới luật liên quan đến 
việc ăn thịt mà Đức Phật đã đưa ra theo từng bước, các 
vị Đạo sư trong quá khứ đã nói trong tạng Luật, là đầu 
tiên tất cả việc tiêu thụ và sử dụng thịt người và thịt 
động vật móng liền đều bị cấm. Sau đó ăn thịt nói 
chung là bị cắm chỉ trừ thịt ba lần thuần tịnh. Hai giới 
này trong tạng Luật, tiếp theo là giới của Đại Thừa [nói 
chung] nghiêm cắm các Bồ Tát ăn thịt dù bất kể loại 
thịt nào, kế cả thịt của động vật bị chết một cách tự 
nhiên. Đó chính là ba giới luật liên quan đến việc ăn 
thịt. 


Đức Khyentse Rinpoche đã nói rằng trong các kinh 
điển, Ngài luôn chỉ nhìn thấy những huấn thị như “Ta 
đã không cho phép, Ta giờ không cho phép, Ta sẽ 
không cho phép việc ăn thịt. Ta đã nói với toàn bộ tăng 
đoàn là ăn thịt là một việc không đúng đắn.... Kê từ 
bây giờ, các vị Thanh Văn không được ăn thịt.” Ngược 
lại, Khyentse Rinpoche nói, ngài chưa bao giờ thấy chỗ 
nào mà Đức Phật nói “Hãy đánh dẫu những con bò và 

143 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


cừu sẽ bị giết thịt” Khyentse Rinpoche cũng nói 
những người dân làng bên cạnh nơi Ngài sống giết số 
lượng lớn động vật đã được nuôi béo chỉ vì họ muốn 
ăn thịt, và những người dân này cũng mang gan và các 
phần thịt khác nhau để dâng cho các lạt-ma và các 
thiền sư. 


“Đáng thương thay cho những người này!” ngài 
khóc.“Những người dân này mới phóng khoáng làm 
sao và họ có cái nhìn thật thanh tịnh về các vị lạt-mal 
Họ can đảm làm sao khi có thể giết hại như vậy! Họ 
không nghĩ rằng hành động giết hại là một tội lỗi to 
lớn! Họ nghĩ rằng món quà nhỏ đó cho các vị lạt-ma và 
các thiền sư sẽ mang lại cho họ nhiều lợi lạc và tây 
sạch lỗi lầm của họ; và họ nghĩ rằng các lạt-ma có thể 
giải thoát chúng sinh cũng dễ dàng như kéo chúng với 
những dây xích bằng sắt. Điều đó hoàn toản không thể 
được! Đức Long Thọ (NagarJuna) đã nói trong tác 
phẩm của ngài có tên Lá thư cho một Người Bạn: 


Nếu tôi nặn một viên đát cỡ chỉ băng quả dâu 
Cho môi người mẹ đã từng sinh ra tôi 


Thì cả quả đất này cũng không đủ để làm được. 


144 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


“Tất cả các chúng sinh đã từng là những bà mẹ của 
chúng ta, nhưng những người bình thường không nhận 
ra được họ, chính vì vậy mà những người đó có thể 
giết họ. Tất nhiên, chúng ta, những hành giả thực hành 
pháp, không thể ăn thịt, tại sao? Bởi vì cha mẹ chúng 
ta, anh chị cũng như bạn bè quá khứ, những người đã 
từng rất tử tế với chúng ta — giờ đây, họ ở trước mặt 
chúng tal Họ đã trở thành những tạo vật lưng còng 
xuống và ngu si được gọi là động vật, không biết điều 
gì cần làm và điều gì cần tránh. Họ có thể có sừng trên 
đầu, có thể đi bằng bốn chân, nhưng họ đã từng là cha 
mẹ vả bạn bè trong quá khứ của chúng ta. Người ta 
không bao giờ nghĩ về điều này. Họ giam hãm những 
con vật trong chuồng và trại, điều này thật tồi tệ. Và 
khi những con vật này, tất cả là cha mẹ hay vợ chồng 
hay bạn bè trong quá khứ của chúng ta rơi vảo tay của 
những kẻ bán thịt, những người độc ác không hề có 
một chút gì từ bị, chúng run rây với sự lo sợ, kinh hãi 
tột cùng trước ánh mắt của tên đao phủ. Mắt của những 
con vật tràn đầy nước mắt và chúng níu chặt trong nỗi 
lo sợ. Những con vật này tự nghĩ “Ai sẽ giúp tôi bây 
giờ? Không còn chỗ nào cho tôi chạy nữa; tôi cũng 
không thê bay; chỉ còn cái chết cho tôi!” Những con 
vật đó tràn đầy sự kinh hãi, sự khổ đau của chúng còn 

145 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


kinh khủng hơn là khi chúng ở bên bờ vực của những 
địa ngục nóng. Chúng bị ném xuống đất, mắt của 
chúng nỗ đom đóm. Thế rồi, xoa tay vào nhau Với sự 
thỏa mãn, những tên đồ tế dùng dao mổ bụng những 
con vật này mả không hề có một chút do dự nào và đưa 
chúng lên đường đến với kiếp mới. Có gì ở đây có thê 
làm vui lòng các vị lạt-ma? Với một sự tin tưởng tuyệt 
đối vào Đức Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche), tôi khóc 
mà cầu xin với các bạn - tất cả những ai yêu thương 
tôi, xin đừng giết hại ngay cả khi để bảo vệ mạng sống 
của chính bạn. Đức Phật đã từng nói ở trong Kinh Liên 
tục Chánh niệm (S#ra oƒ Close Mindƒuliness): “Những 
ai giết hại dù chỉ một chúng sinh sẽ bị đun sôi trong địa 
ngục trong một trung kiếp.” Kinh cũng nói rằng dâng 
tặng những thứ như thịt, rượu, chất độc, và vũ khí là 
một hành động xấu, dù là làm trực tiếp hay gián tiếp. Vì 
vậy việc dâng tặng thịt là một hành động không đúng. 
Ngay cả đối với những người không biết đến một thực 
hành nào khác thì cũng nên tránh ăn thịt cảng nhiều 
càng tốt. Cầu xin cho những lời chân thực này được lan 


xal” 


Đắng Kim-Cang-Trì (ƒajradhara) Reting Trichen đã 
HÓI: 
146 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Những vị Bồ Tát mà còn thèm vị thịt sẽ làm thuyên 
giảm sự từ bi của mình. Họ nên từ bỏ việc ăn thịt! 


Bình giảng của ngài Khendrup Je về Ba Giới Nguyện 
đã nói rằng, về tông thê thì chỉ có Bồ Tát là cần phải từ 
bỏ ăn thịt. Vì vậy tất cả những ai đã thọ giới nguyện 
Bồ-Đề-Tâm, dù họ là tăng sĩ, ni sư, hay là người 
thường, cần từ bỏ việc ăn thịt. Bởi vì nếu các hành giả 
Bồ Tát, những người được khen ngợi, đi ăn thịt thì sự 
thèm mạnh mẽ vị thịt sẽ phát triển trong họ. Và kết quả 
là lòng từ bi của họ sẽ giảm dần. Vì vậy những vị tu sĩ 
thọ giới đầy đủ, những vị mới thọ giới, các vị vua, bộ 
trưởng, thủ lĩnh, và những người bình thường thực 
hành Đại Thừa cần phải từ bỏ việc ăn thịt. 


Ngài Khendrup Je đã tiên đoán rằng mặc dù có những 
người đã thọ giới Bồ Tát và đọc tụng lời nguyện Bồ- 
Đề-Tâm hàng trăm lần nhưng vẫn không coi việc giết 
hại hàng nghìn con vật có chủ ý hay xúi glục người 
khác làm như vậy là việc làm sai trái; chứ chưa cần nói 
đến việc họ từ bỏ ăn thịt. Ngài luôn đúng, và chúng ta 
có thể nhìn thấy trong thời đại của chúng ta sự tiên 
đoán của Ngài đã trở thành hiện thực! 

147 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Vì vậy chúng ta cần phải coi việc ăn thịt là trái ngược 
lại với giáo lý. Chúng ta phải quen với suy nghĩ việc 
thèm ăn thịt là sai trái và chúng ta cần từ bỏ nó! Nếu 
chúng ta lại tự nghĩ, “Thịt thật tốt cho chúng ta. Thịt là 
sạch và lành mạnh. Thịt có hương vị thật là ngon!” thì 
hậu quả là bất cứ khi nào thịt và máu được đặt trước 
mặt chúng ta —- như thể nó cũng không khác gạo và 
tsampa, sữa và bơ — chúng ta sẽ cảm thấy rất thèm và 
sẽ không thê từ chối. Chính vì vậy mà đức Khendrup 
Je đã nói rằng, ngay khi chúng ta chuẩn bị cho thịt vào 
miệng, chúng ta cần suy nghĩ răng thịt là thứ gì dơ bẩn, 
đến từ máu huyết và tỉnh dịch. Ngoài ra chúng ta cần 
nhớ rằng thịt đó là từ những chúng sinh từng là mẹ 
hoặc con cái của chúng ta từ vô thủy vô chung. Và 
chúng ta kết luận thật là sai trái nêu lại thèm ăn thịt của 
họ, cũng giống như kinh sợ làm sao nếu chúng ta lại đi 


mong muôn được ăn thịt của con cái mình! 


Chúng ta nên suy ngẫm về những nguy hại tiềm ẩn 
trong việc mong muốn ăn thịt và đối chiếu chúng với 
những giáo lý, rằng nếu chúng ta đi săn và câu cá, 
chúng ta sẽ trở thành những tên đồ tế và những kẻ giết 
hại. Nếu chúng ta mua thịt, chúng ta đang khuyến 

148 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


khích kẻ khác giết động vật để lấy thịt. Nếu chúng ta 
buôn bán thịt của những động vật bị giết hại để kiếm 
tiền, nếu chúng ta muốn ăn thịt, thì chúng ta giống như 
Senge Bangzang và Prince Kangtra, những kẻ đã giết 
người để ăn thịt. Ngửi thấy mùi ghê tởm của chúng ta, 
động vật sẽ chạy trốn. Giáo huấn này nói rằng việc 
thành tựu mật chú vidya (duy thức luận) và sự phát 
triển lòng yêu thương và bi mẫn lớn lao sẽ bị cản trở. 


Vì vậy khi thèm ăn thịt, chúng ta cũng không nên bao 
giờ nói là Luật tạng ủng hộ việc ăn thịt. Chúng ta được 
dạy rằng không bao giờ, thậm chí cả trong giấc mơ, đi 
nói là việc ăn thịt là không lỗi lầm. Kinh nghiệm đã 
chứng minh rằng, những người mong mỏi giác ngộ và 
trưởng dưỡng Bồ-Đề-Tâm mà ăn thịt thì sự từ bi của 
họ sẽ bị suy giảm và sự quyết tâm cũng vậy. Mặt khác 
giáo huấn đã nói khi hành giả luôn kiểm soát mình để 
kiềm chế sự thèm hương vị thịt, và khi những người 
này từ bỏ ăn thịt các loại, kế cả thịt ba lần thuần tịnh 
hay không thuần tịnh — tức là cả thịt của những động 
vật bị giết hại và những động vật bị chết một cách tự 
nhiên - thì đó. thật sự là một điều kỳ điệu lớn lao! 
Thậm chí cả những người ngoại đạo cũng từ bỏ việc ăn 
thịt. Thánh Suge đã nói: 

149 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Tất cả các con vật ngươi đã giết thịt trước đó 

Máu của chúng ngập đây trước chân ngươi. 

Chẳng nhẽ đó là cách mà ngươi sẽ tải sinh ở các cối 
Cao, 


Vậy điều gì sẽ làm người chừn xuông địa ngục? 
Và ngài Netso đã nói: 


Những con cừu bị giết hại là nhân chứng cho hành 
động giết hại của ngươi, 

Máu của chúng tràn ngập trước chân ngươi. 

Chẳng nhẽ đó là cách mà ngươi sẽ tải sinh ở các cối 
Cao, 


Vậy điều gì sẽ làm người chừn xuông địa ngục? 
Thánh Jawa nói: 


Một kẻ ăn thịt, và một kẻ bị ăn thị! — 

Hãy xem điều gì chia cách hai kẻ này! 

Một kẻ với cải Dụng đây còn cuộc đời bị cắt ngắn 

Kẻ kia bị mất đi mạng sống! 

Những ai hiểu nỗi sợ và nỗi đau 

Của những kẻ biết mình ở giờ phút cuối của cuộc đời 
150 


Thức Ăn Của Bồ Tát 
Sẽ gìn giữ mạng sống của tất cả các chúng sinh. 


Nhiều vị thánh uyên thâm và từ bi ngoài đạo Phật đã 
đồng ý răng bảo vệ dù chỉ một chúng sinh thoát khỏi 
sợ hãi thì vô cùng tốt đẹp. Thậm chí việc cúng dường 
nhiều núi vàng và châu báu cho hàng ngàn vị Bà-là- 
môn, cùng với các món quả là trâu bò và tiền bạc, cũng 
không sánh được. Đó chính là quan điểm của một số vị 
thánh uyên thâm và từ bị ngoài đạo Phật. 


Nếu nghiêm túc thực hiện những gì thống nhất với 
thông điệp của Đức Phật — dù răng những thứ đó xuất 
phát từ người bình thường hay người không phải là 
Phật tử - thì chúng ta cũng coi chúng như giáo pháp 
của Đức Phật và chúng ta sẽ không bị sai lầm. Mật 
điển Kalachakra đã dạy rằng những giáo lý không phải 
thuộc Đạo Phật nhưng thực sự tuyệt vời cũng cần được 
tôn kính. Và trong kinh Ương Quật Ma (41ngulimala) 
cũng thuyết răng chúng ta cần hiểu tất cả những gì 
thống nhất với giáo lý của Đức Phật thì chính là giáo lý 
của Đức Phật. Tất cả những điều nảy là khai thị của 
đức Khendrup }e. 


151 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Vì vậy chúng ta có thể thấy răng việc ăn thịt được coi 
là sai trái đối với cả Đạo Phật và ngoài Đạo Phật. AI đó 
có thể phản đối và nói rằng tại sao ngài Gunaprabha 
nói trong Luật tạng và điều này cũng được lặp lại trong 
đại bình giảng, là nếu các vị Thanh Văn từ bỏ thịt ba 
lần thuần tịnh [là thịt được cho phép ăn], thì họ hành 
xử giống như Devadatta vậy. Chúng tôi giải thích câu 
hỏi này thông qua việc nhấn mạnh rằng Devadatta liên 
tục ghen ty với Đức Phật. Ông ta đã từng cô gắng hãm 
hại Đức Phật bằng nhiều cách, ví dụ đã từng lăn đá vào 
Đức Phật, thả voi cho húc Ngài. Thêm nữa, ông ta đã 
tạo ra sự phân chia trong tăng đoàn thông qua việc nói 
với những người xung quanh, “Hãy nhìn kìa, vị Cồ 
Đàm đức hạnh lại ăn thịt nhưng chúng ta sẽ không ăn 
thịt, vì như vậy là làm hại động vật.” Bằng cách này, 
ông ta đưa ra giới luật trông có vẻ từ bị hơn giới luật 
mà Đức Phật đưa ra. Tương tự như vậy, nêu chúng ta, 
những đệ tử của Đức Phật, từ bỏ việc ăn thịt chỉ vì 
chúng ta muốn được tôn kính và ghen ty với người 
khác, cố gắng đề trông có vẻ tốt đẹp hơn họ, thì chúng 
ta thật sự là hành xử giống như Devadatta. Nhưng mà 
thật là sai trái nếu đi so sánh những người từ bỏ việc ăn 
thịt xuất phát từ một tắm lòng từ bi chân thật và không 
muốn làm hại động vật dù là gián tiếp hay trực tiếp — 

152 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


với Devadatta. Những người như vậy thì giống như là 
Đức Phật, hay Bồ Tát, hay các hành giả Phật Pháp 
giống như các vị dòng Kadampas cô xưa, hay các vị 
thánh hoặc những vị từ bi ngoài đạo Phật, những hành 
giả hoặc những người bình thường khác có lòng từ bị. 
Nếu một người hiểu lầm như ở trên thì chắng khác gì 
người đó ngụ ý rằng những ai ăn thịt thì hành xử giống 
như Đức Phật. Và sẽ là lý luận để người đó thay đổi 
câu chữ của Luật tạng đến độ kiểu như nếu các vị 
Thanh Văn ăn thịt được cho phép vì nó ba lần thuần 
tịnh thì họ cũng hành xử giống như Đức Phật. Không 
nghi ngờ gì nhiều người sẽ chế bịa ra những văn tự và 
bình luận như vậy — không vì lý do gì khác hơn việc họ 


muôn ăn thịt. 


Việc ăn thịt được xem là một việc đưa Pháp đến chỗ tai 
tiếng, và vì vậy sự ngăn cấm ăn thịt được tìm thấy 
trong Kinh Lăng Già xuất phát từ thực tế là ở một số 
nước và tại một số thời điểm nhất định, thậm chí 
những hành giả không thuộc đạo Phật, như những hành 
giả đạo Jains, cũng từ bỏ việc ăn thịt. Vì vậy quần 
chúng có thể nghĩ rằng những tu sĩ đạo Phật là thấp 
kém hơn họ, và vì vậy dẫn đến họ thiếu sự tín tâm vào 
giáo lý Đức Phật. Đó là một trong những lý do mà Đức 

153 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Phật nói chúng ta không nên ăn thịt. Hơn nữa, Phật 
Pháp xuất phát từ sự từ bi, chính đó là lý do mà Đức 
Phật đã cắm việc ăn thịt vì nghĩ đến chúng sinh khác, 
mặc dù trong một trường hợp cụ thê của ai đó thì việc 
ăn thịt không phải là phạm tội. 


Chắc chắn rằng nếu tất cả các văn tự nói về lỗi lầm của 
việc ăn thịt, dù rằng trong kinh điển, mật điển, bình 
giảng, hay trong tiểu sử các vị đạo sư và trong các bải 
ca chứng ngộ của họ, được thu thập lại thì sẽ có được 


một quyền sách rất dày. 


Thịt chính là một cản trở trên con đường đạo. Nó là 
nhân cho những cõi thấp và là lấy đi mạng sống động 
vật. Việc tiêu thụ thịt rõ ràng là nguyên nhân của sự 
hãm hại đến chúng sinh khác, không có loại thức ăn 
nào lại mang đến nhiều tổn hại như vậy. Vì vậy tất cả 
mọi người — đạo sư, đệ tử, và những thí chủ — cùng với 
tất cả những hành giả thông tuệ và từ bi, những người 
bình thường dù là ở cuộc sống tu viện hay Phật tử ở 
ngoài, dù có thế lực hay người yếu đuối, từ giờ trở đi 
cần phải cô gắng không ăn thịt. Chúng ta phải coi thịt 
là một thức ăn bắt tịnh và như thê là thịt của cha mẹ và 


154 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


con cái của chúng ta. Chúng ta cần phải xem thịt như 
thuốc độc. 


Chúng ta hãy cầu nguyện vị đại đạo sư — Đức Phật — 
quán tưởng Ngài ở phía trên đỉnh đầu, xin Ngài gia trì 
để chúng ta có sức mạnh đi theo lời huấn thị của Ngài; 
và hãy quán tưởng một dòng cam lồ tuôn chảy xuống 
và tịnh hóa chúng ta. 


ĐOẠN KÉT 


Đức Phát từ bi, nơi Quy ŸY của tất cả chúng con, 

Với trí huệ thâm sáu và sảng tỏ của Người 

Trong ba thời — quả khứ, hiện tại, và vị lai — 

Với lòng nhân từ và tình yêu thương, xin hãy che chở 
cho tất cả chúng sinh như những đứa con yêu dấu 
nhất, 


Hãy luôn luôn ở trên đỉnh đâu con và gia trì cho con. 


Việc ăn thịt và máu của các chúng sinh đã từng là cha 


1é, 


155 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Thức ăn tội lỗi này làm gia tăng ham muốn, là gốc rễ 
của luân hồi; 

Nó cắt bỏ đi lòng từ bị, là gốc rễ của Pháp. 

Vì vậy tất cả các tội lỗi từ việc tiêu dùng thịt 

Thì đây con xin lặp lại trong bài hát có vẫn và âm điệu 


này. 


Tất cả những ai đã ăn loại thức ăn tai hại này, 

Máu và thịt của các chúng sinh đã từng làm cha mẹ 
của mình, 

Sẽ tái sinh trong các địa ngục gảo thét và lửa chảy, 


Nơi đó họ bị nướng và bị đun sôi. 


Nếu ngươi ăn thịt của động vật bị kẻ khác giết, 
Ngươi sẽ ở trong những địa ngục như vậy trong suốt 
một đại kiếp. 
Nhưng nếu ngươi ăn thịt của động vật mà chính ngươi 
giết hại 
Hoặc ra lệnh cho kẻ khác giết hại, thì sẽ là một trăm 
ngàn đại kiếp 
Ngươi bị ở trong địa ngục. 
Và nếu ngươi uống máu của động vật bị kẻ khác giết 
hại, 
Trong suốt một đại kiếp thậm chí là 

156 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Tên của Tam Bảo cũng không đến tại ngươi. 

Nhưng nếu ngươi uống máu của động vật chính tay 
Hgươi giết, 

Ngươi sẽ bị tải sinh trong các địa ngục kữm loại nóng 
chảy. 

Nếu ngươi ăn máu thịt đã nấu của con bò, 

Trong bảy kiếp ngươi sẽ bị tải sinh trong thân của loại 
động vật hè" mỌọn. 

Và nếu ngươi nuôi thân thể mình bằng thịt và máu, 
Một cuộc sống tái sinh có độ dài bằng một đại kiếp, 
trong địa ngục đồng sôi. 

Và sau bảy kiếp một số phận giống hệt như vậy sẽ đón 
những kẻ 

Nuôi thân mình bằng thịt và máu đỏ tươi - 

Còn sẽ là sau mười kiếp cho những kẻ ăn khi thịt và 


máu đã được náu. 


Ăn thịt của động vật hoang dại mà ngươi giết sẽ dân 
ngươi tới địa ngục; 

Và nếu, giống như thú vật, ngươi ăn những tạo vật 
đang còn sống, 

Thì hỡi ôi, Diêm Vương, sẽ rót vào miệng ngươi 


Một dòng kim loại nóng chảy. 


157 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Khi ấy người sẽ kêu gào như thế nào khi bị cháy bỏng 


ruột gan! 


Ăn thịt của những con cá ngươi đã câu 

Sẽ dẫn ngươi tái sinh trong các địa ngục rừng kiếm 
nhọn, 

Và nễu ngươi ăn thịt và ruột của chó hay lợn, 

Ngươi sẽ tái sinh trong địa ngục lây lội hôi thối. 

Tất cả những kẻ ăn thịt và máu với sự thèm muốn khó 
CƯỠNG, 


Sẽ bị tải sinh thành những tỉnh linh ăn thịt và máu. 


Nếu, sau khi đã giết hại dê hay cừu hay bò, ngươi bản 
thịt chúng, 
Ngươi sẽ bị tái sinh làm quỷ đữ, những con ma kinh 
hãi. 
Còn nếu giết động vật để ăn thịt 
Dân ngươi đến địa ngục nóng bỏng khôn cùng. 
Ăn thịt và máu, ngươi sẽ trở thành 
Hồ, sư tử, chó sói, cáo hay mèo, những con vật ăn thịt 
kinh hãi. 
Còn nếu ngươi ăn thịt người, ngươi sẽ trở thành 
Con ma cà rông nam hay nữ, hay quỷ dữ, quỷ thần ăn 
thịt. 

158 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Và cả những tái sinh bị ruông bỏ sẽ đến với ngươi: 
Như những tên đô tế, những tên thợ săn độc ác, hay 
những con ma tội lỗi. 

Vì đã ăn thịt và máu, không hê có một mảy may hồ 
thẹn, 

Trong những kiếp tương lai ngươi sẽ trở thành người 
điên không biết điểm dừng. 

Gặm thịt và xương sẽ dẫn đến 

Trong những kiếp tải sinh ngươi bị rụng răng khi còn 


trẻ. 


Vì vậy mật điển của Đức Quản T hé Âm đại bi 

Tất cả đều nói rằng máu và thịt là những thức ăn làm 
phí phạm ba cõi. 

Ngươi sẽ cảm thấy ra sao, khi miệng ngáp ngắc ngoải, 
đầu bị chặt khỏi cổ, và tim bị xé toạc, 

Khi kẻ khác ăn thịt và uống máắu ngươi? 

Hãy sử dụng thân thể này để suy tư — 

Hãy đừng ăn thịt, nguồn gốc của tổn hại đến kẻ khác. 


Để cung cấp thịt cho thể giới này 
Vô số thú vật bị giết thịt hàng ngày. 
Không còn nghỉ ngờ gì nữa, ăn thịt đã gây tốn hại 
Tới cuộc sống của các chúng sinh khác. 
159 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Không có thức ăn nào mang lại nhiễu sự chết chóc như 
vậy. 

Vì vậy thịt còn tôi tệ hơn rượu rất nhiều, 

Vì đã làm tổn hại quá nhiễu cuộc sống của các chúng 
sinh khác. 

Vì vậy thức ăn tội lỗi đó cần nên tránh xa 

Bởi bất kỳ ai là người có lòng bi mẫn. 

Nguyên nhân chính của tái sinh trong địa ngục là giết 
hại, 

Mà lý do lớn nhất của việc đó là để có thịt làm thức ăn. 
Để có thịt ăn, người ta đã giết dê, cừu, và bỏ. 

Một số con bị những kẻ kia bịt miệng cho ngắc ngoải, 


Ôi kinh hãi làm sao! 


Một số bị bọn họ bắt khi sống và bị mổ bụng với dao 
sắc, 

Dùng tay giết chúng — ôi thật kinh hãi! 

Một số bị rạch một đường bên sườn ngay dưởi tìm 

Và cắt thân làm đôi với xiên và dao — ôi thật kinh hãi! 
Một số thì bị một đường ở cổ, 

Cắt cổ của chúng — ôi thật kinh hãi! 

Có bao nhiêu cách những kẻ kia đã giết hại các nạn 


nhán của họ, 


160 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Giết hại những chúng sinh đã từng làm cha mẹ mình — 
Ôi thật kinh hãi! 

Trong tất cả các đời vị lai của ngươi, xin hãy đừng bao 
giờ sử dụng nữa 

Thịt và máu của chúng sinh đã từng là cha mẹ mình. 
Với sự gia trì của Đức Phát, Đẳng từ bi nhất, 


Xin ngươi hãy không còn thèm muốn ăn thịt nữa. 


1ló1 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


CAM LÒ CỦA SỰ BẤT TỬ 


Con cúi đầu chí thành đảnh lễ và quy y tất cả các đắng 
đạo sư tôn quý, các đắng Pháp vương, và tất cả các bậc 
là suối nguồn yêu thương vĩ đại vô điều kiện và không 
thể nghĩ bàn. Con khẩn nguyện các vị hãy gia trì cho 
con và tất cả các chúng sinh với lòng đại bi, để giúp 
cho tình yêu thương, sự bi mẫn và Bồ Đề Tâm nảy nở 


trong tâm thức chúng con. 


Trong tất cả các kiếp trong vòng luân hồi vô thủy vô 
chung nảy, không có chúng sinh nảo mà lại đã không 
từng làm mẹ chúng ta. Và khi các chúng sinh này chăm 
sóc chúng ta, thì họ cũng đối xử tử tế như người mẹ 
trong kiếp hiện tại. Điều này được Đức Phật — Đạo sư 
của chúng ta — từng dạy nhiều lần. Và ai có thể nghi 


ngờ giáo huân của Ngài? 


162 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Đó là tại sao chúng ta cần thực hành chỉ dẫn bảy điểm 
để tôi luyện Bồ Đề Tâm. Đầu tiên, chúng ta phải học 
để nhận ra răng tất cả các chúng sinh đã từng là cha mẹ 
ta. Thứ hai, chúng ta cần biết đến sự tử tế mà họ đã 
từng dành cho ta, và thứ ba, là quyết tâm để đền đáp 
họ. Thứ tư, chúng ta cần khơi dậy tình yêu thương với 
họ, và thứ năm là lòng bi mẫn. Thứ sáu, chúng ta cần 
vun trồng suy nghĩ phi thường về trách nhiệm rộng lớn 
bao trùm, và điểm thứ bảy chính là kết quả vĩ đại, là 
thái độ về Bồ Đề Tâm. Tương tự chúng ta phải tôi 
luyện lặp đi lặp lại cho chính mình sự thực hành về 
bình đăng và hoán đổi vị trí giữa ta và người. Sau đó, 
trước vị Đạo sư và Tam Bảo, chúng ta cần phát Bồ Đề 
Tâm, cả trên phương diện Bồ Đề Tâm nguyện và Bồ 
Đề Tâm hạnh. 


Khi đã có được nhận thức tất cả các chúng sinh đã từng 
là cha mẹ, và khi sự nhận thức này trở nên liên tục thì 
kết quả là khi nhìn thấy thịt, chúng ta nhận ra răng đó 
là thịt của những người mẹ của mình. Và đừng nói đến 
việc cầm chúng lên và bỏ vào miệng, chúng ta thậm 
chí còn không thể động đến miếng thịt hay ngửi mùi 
thịt nữa. Đây là thông điệp của nhiều đắng đạo sư 
trong quá khứ, những người là hiện thân của lòng từ bi. 

163 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Lý do cho những lời dạy nảy của các Ngài là gì? Dê, 
cừu và các con vật nuôi khác đã từng là những người 
mẹ tử tế của chúng ta vào thời điểm nào đó. Giết hại 
những con vật này bằng cách buộc miệng chúng lại, 
đâm vào cơ thê chúng để lấy đi huyết mạch sống, để 
một người có thể ăn thịt đỏ còn tươi của các con dê hay 
cừu đó — tất cả điều này chính là những hành động ma 
quỹ tàn ác. Đây là hành động mà Đức Phật đã phản đối 
dưới nhiều hình thức khác nhau. Đức Phật đã từng nói: 


Và vì vậy Ta phản đối việc ăn thịt, được nhắc rong 
các giáo huấn: 

Trong kinh Niết Bàn (Parinirvana), kinh Ương Quật 
Ma (Angulimala), 

Kinh Lăng Già (Lankavatara), Kinh Tượng Kiếp 
(HastikaRshya), và kinh Đại Ván (Mahamegha). 


Tôi không có ý định trình bảy chỉ tiết những sai lầm từ 
việc ăn thịt, bởi vì điều này đã được nhắc đến trong 
một số các kinh điển, mật điển, và các giáo huấn. Thay 
vào đó tôi chỉ muốn đưa ra một giải thích tổng quan và 


ngăn gọn vê vân đề này. 


164 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Chúng ta đã được nghe rằng nếu chúng ta ăn thức ăn 
tội lỗi, nếu chúng ta tiêu thụ thịt và máu của các chúng 
sinh đã từng là cha mẹ chúng ta, thì trong kiếp tương 
lai chúng ta sẽ tái sinh trong địa ngục Gào Thét, đó là 
một trong các địa ngục nóng của I§ địa ngục. Bởi vì 
chúng ta đã từng ăn thịt của các chúng sinh, nước đồng 
sôi màu đỏ sẽ chảy vào mồm chúng ta, đốt cháy các bộ 
phận trong cơ thể và đồng thời dâng lên từ các bộ phận 
ở phía dưới. Chúng ta sẽ phải trải nghiệm sự đau đớn 
vô cùng. Và thậm chí khi chúng ta được tái sinh trở lại 
trên thế giới này, trong năm trăm kiếp, chúng ta sẽ phải 
tái sinh trong các dạng đói khát và ác độc. Vô số kiếp 
chúng ta sẽ tái sinh với dạng người bị ruồng bỏ, người 
bán thịt, người dân chài, thợ nhuộm, hay dưới dạng 
những loại động vật khát máu như hồ, sư tử, báo, gấu, 
bọ cạp, rắn, chó sói, cáo, mèo, đại bàng, diều hâu. Vì 
vậy để có một tái sinh tốt đẹp với thân người hoặc 
được ở cõi cao hơn, và để tiến bước trên con đường 
dẫn đến tự do giải thoát, thì rõ ràng việc ăn thịt sẽ là 
một cản trở to lớn. 


Hơn nữa, chúng ta đã được dạy rằng, trí tuệ chân như 
toàn tri đến từ Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm được nảy 
nở từ gốc rễ là lòng từ bi và việc hoàn thành các 

165 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


phương tiện thiện xảo của sáu Ba La Mật. Mật điển 
“Đại giác ngộ của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na” 
(Vairochana) đã dạy rằng: “trí tuệ chân như và toàn tri 
đến từ Bồ Đề Tâm, được nảy nở từ gốc rễ từ bi và Bồ 
Đề Tâm cũng chính là sự hoàn thiện đầy đủ các 
phương tiện thiện xảo.” Vì thế một trong những cản trở 
lớn nhất của việc phát khởi Bồ Đề Tâm là thèm ăn thịt. 
Bởi vì nếu lòng đại bi không được phát triển trong tâm 
chúng ta thì nên tảng của Bồ Đề Tâm không được 
vững chắc. Và nêu Bồ Đề Tâm không vững chắc thì dù 
chúng ta có nhận một trăm lần chúng ta là những hành 
giả Đại thừa, nhưng sự thật là không phải như vậy; 
chúng ta không phải những vị Bồ Tát của cỗ xe lớn. Từ 
đó chúng ta cần hiểu rằng việc thiếu khả năng loại trừ 
đi mong muốn ăn thịt là một cản trở cho việc đạt được 
giác ngộ. Vì vậy, tất cả những ai thực hành pháp — và 
thực ra là tất cả mọi người — nên nỗ lực cao nhất 
trong khả năng của mình, để từ bỏ việc ăn thức ăn tội 
lỗi này - là thịt của cha mẹ chúng ta. 


Một số người sẽ phản đối và cho răng trong các giáo 
huấn có nói: một người chỉ phải chịu kết quả nghiệp 
của các hành động mà họ thực sự làm, và không có kết 
quả nào phát sinh từ những hành động họ không làm. 

1ó6 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Vì vậy theo luật nhân quả, nếu một người ăn thịt động 
vật mà người đó không nhìn thấy động vật đó bị giết để 
dành cho họ, không nhận được thông báo là những 
động vật đã bị giết vì mục đích cho họ, và nếu người 
đó không nghi ngờ động vật đã bị giết vì anh ta, thì 
người đó không phạm lỗi gì. Họ sẽ nói “cũng không 
sao đâu. Chúng tôi không tham gia vào việc giết hại 
những con cừu này (hoặc bất kỳ động vật nảo liên 
quan). Vì vậy chúng tôi tin chắc là quả nghiệp giết hại 
không chín đối với chúng tôi, mà là của những người 
trực tiếp giết hại động vật.” 


Lý lẽ này cần được kiểm chứng chặt chẽ hơn. Chúng ta 
hãy tưởng tượng là có một làng ngay gần với một tu 
viện lớn nơi có những tu sĩ ăn thịt. Những người sống 
trong làng tính toán là nếu họ giết cừu và bán phần thịt 
ngon nhất trong mùa xuân cho cộng đồng tu sĩ ở tu 
viện thì họ sẽ có lời, bởi vì họ sẽ giữ phần lòng, đâu, 
chân cừu cho họ. Và những tu sĩ biết rõ rằng con cừu 
đã được giết và thịt của nó được giữ lại, sẽ đến để mua 
thịt. Tới năm sau, gia đình bán thịt sẽ giết thêm cừu để 
bán thịt. Và nếu họ làm ăn sinh lời từ việc nảy, năm 
sau nữa sẽ có hàng trăm động vật bị giết và gia đình 
người bán thịt đó sẽ giàu có. Vì vậy do cô để trở nên 

167 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


giàu có, họ đã trở thành những người mồ và bán thịt. 
Họ sẽ dạy cách làm ăn buôn bán này cho con cháu họ 
và những người thân cận với họ. Và thậm chí nếu họ 
không truyền lại cho người khác, thì những người xung 
quanh sẽ nhìn thấy công việc xấu của họ. Đến lượt 
những người này sẽ trở thành những người giết mồ thịt 
và làm những công việc đây tội lỗi, và tạo ra động cơ 
cho một xâu chuỗi đầy tiêu cực và tội lỗi được tiếp 
diễn cho đến tận cuối vòng luân hồi. Và tất cả được bắt 
đầu bằng chỉ một lý do: cộng đồng tu viện và những 
người khác ăn thịt. Do vậy ai là người hành động tội 
lỗi một cách liên tục như những cộng đồng tu viện ăn 
thịt kia? 


Nếu không có người ăn thịt, sẽ không có người giết mỗ 
cũng như ở Ân Độ và Nepal không có người buôn trà 
vì không có người uống trả. Người ăn thịt tham dự vào 
hành động tội lỗi của người giết mồ. Và do hành động 
của người ăn thịt là tiêu cực, thật sai lầm khi nghĩ rằng 
nghiệp quả khi đã chín lại không phải là tiêu cực. Đức 
Phật đã dạy rằng mọi hành động mà trực tiếp hay gián 
tiếp mang lại đau khổ cho chúng sinh thì đều là tội lỗi. 
Những lời dạy của Đức Phật là sự thật, rõ ràng là việc 
ăn thịt gần như chắc chắn mang nhiều tốn thương cho 

168 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


chúng sinh hơn việc sử dụng bất kỳ thức ăn nào khác. 
Chính vì vậy Mật điển Kalachakra (thời luân) và phần 
luận giải đều tuyên bố rằng, giữa người ăn thịt và 
người giết mổ động vật, thì người ăn thịt có nhiều tội 
lỗi hơn. Vì vậy, đối với ai còn nghĩ rằng tội lỗi của việc 
ăn thịt không nghiêm trọng, hoặc rằng họ không có tội 
giống như người giết mô thịt, hoặc rằng họ hoàn toản 
vô tội, thì tất cả những suy nghĩ đó hoàn toàn là phi lý. 
Nhưng dù là đúng hay sai thì tại sao họ lại phải có thói 
quen ăn thịt như vậy? Tôi tin rằng họ sẽ trở nên tốt hơn 
rất nhiều nếu họ có thể giúp mình thoát khỏi sự phụ 
thuộc vào thói quen ăn thịt. 


Tiếp tục, chúng ta lại xem xét trường hợp một tu viện 
nhỏ nơi mà tu sĩ nghèo và không có tiền, hoặc nơi sông 
tăn tiện và được quản lý nghiêm ngặt, hoặc nơi tu sĩ là 
những người đi theo dòng truyền thừa Kadampa, chỉ 
tiêu dùng ba loại thức ăn trăng. Trong tâm trí của 
những dân làng sống xung quanh, sẽ không bao giờ gợi 
lên ý định giết mô động vật để cung cấp thịt cho các tu 
sĩ đó. Đặc trưng của một hành động đức hạnh là nó 
mang lại lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho bản thân 
hoặc những người khác. Vì vậy tôi tin rằng nếu ai thực 
sự mong muốn duy trì và tăng trưởng những thói quen 

169 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


tốt, không có gì tốt hơn việc làm sao để từ bỏ việc ăn 
thịt. Những tu sĩ nào thật sự có lòng từ bi nên giữ điều 


này trong trái tIm của mình. 


Khi một vị lạt-ma có thói quen ăn thịt bắt đầu chuyến 
hành khất vào mùa hè hay mùa thu, tất cả những gia 
chủ trung thành của ông ta đều nghĩ răng thật may mắn 
cho ta nếu được vị lạt-ma vào thăm nhà. “Vị này không 
chỉ là một vị lạt-ma già”, họ nói, “vị này là một vị tái 
sinh (tulku)! Chúng ta cần mời ngài một bữa ăn thịnh 
soạn.” Hiểu được thói quen ăn uống của vị lạt-ma, họ 
sẽ giết thịt một con cừu và mời vị lạt-ma chỗ thịt ngon 
nhất. Về phần mình, những gia chủ kia hành động với 
ý nghĩ rằng con cừu bị giết thịt đó được một kết thúc 
tốt. Thật là may mắn được giết thịt đề phục vụ một vị 
lạt-ma. Và họ nói với nhau là việc giết thịt con cừu là 
đúng đắn và con cừu đó thật sự là một trong những con 
cừu may mắn. Nhưng chỉ khi những người giết mồ đó 
tái sinh các kiếp kế tiếp, họ mới nhận ra họ may mắn 


như thê nào! 


Ngược lại, nếu vị lạt-ma đến thăm kia không ăn thịt, 
những gia chủ không chỉ không giết thịt súc vật, mà họ 
còn giấu giếm tất cả thịt họ có và cả ngày hôm đó họ sẽ 

170 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


không ăn thịt. Họ sẽ ăn các thức ăn khác như khoai tây 
ngọt, phó-mát, v.v. và cả vị lạt-ma lẫn gia chủ giữ 
được sự thanh tịnh và không bị nhiễm bởi hành vi tiêu 
cực — trong khi con cừu thì được sống. Chúng ta hãy 
cầu nguyện rằng tất cả các vị lạt-ma sẽ hành xử như 
vậy. Bởi vì nếu họ có những hành xử sal, những vị lạt- 
ma khác và những vị tái sinh đi theo họ sẽ bắt chước, 
và kết quả là trong mùa hè và mùa thu, cả lạt-ma và gia 
chủ sẽ cùng nhau trồng hạt giống của những hành động 
tội lỗi ngay trong giây phút vị lạt-ma giảng đạo! Thật 
tôi tệ cho vị lạt-ma và cho những người khác, đây 
chính là nguyên nhân cho những sự đau khổ trong cuộc 
đời này và đời kế tiếp. Người nào có thê nói khác hơn 
lạt-ma Konchok Khyen đã nói, “Hỡi đấng đạo sư và 


Tam Bảo, xin hãy đoái tưởng đến chúng con”? 


Nhưng có những người khác nói, “Đức Je Tsongkhapa 
(Tông Khánh Ba) và những người con tâm truyền của 
Ngài, cùng những vị thành tựu và học giả trong quá 
khứ, đã dạy trong một số trích đoạn từ kinh điển rằng 
theo Giới Ba-la-đề-mộc-xoa hay Giới biệt-giải-thoát, 
chúng ta được ăn thịt ba lần thuần tịnh. Nhưng gần 
đây”, họ tiếp tục nói, “những người thực hành pháp 
nửa mùa, những ẩn sĩ và những người tương tự họ, nói 

171 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


nhiều điều vô nghĩa lý về việc này và ngăn cấm việc ăn 
thịt. Họ là những người quý quái ác độc, họ đang cố 
tước đi thức ăn của các vị tu sĩ. Thực ra chính bằng 
việc ăn thịt mà tu sĩ giữ được sức khỏe và có thể thực 
hành Pháp tốt hơn. Và hơn nữa nếu tăng đoàn không 
được hỗ trợ theo cách này, thì thức ăn của họ sẽ được 
cung cấp cho những người giết mô vả những thường 
dân - và như vậy sẽ là sai trái và không đúng cách.” 
Rồi họ kết luận rằng ““dù trong mọi trường hợp, dù mọi 
người có nói bao nhiều lần răng không nên ăn thịt, 
thực tế là nếu tăng và ni không được ăn thịt (thịt thuần 
tịnh) thì người thường cũng không được ăn thịt. Và có 
nhiều lý do thích đáng để cho phép những người hành 
pháp ăn thịt.” 


Những người nói như vậy thì họ không chỉ ăn thịt mà 
còn ủng hộ việc này một cách công khai và ngay cả 
trong những cuộc trò chuyện riêng tư. Cứ như thể là 
quý thần khuyên họ nên ăn gì. Vì tất cả các chư Phật 
trong quá khứ đều đồng tuyên rằng, chính từ nên tảng 
của Giới biệt-giải-thoát mà một người cần nuôi dưỡng 
Bồ Đề Tâm, là thái độ đặc trưng của con đường Đại 
Thừa. Bằng cách tôi luyện trong cỗ xe Ba-La-Mật 
(Paramiias) và sau đó là cỗ xe Kim-Cương-Thừa 

172 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


(Vajrayana), một hành giả đến một cấp độ sẽ trở thành 
hành giả Kim-Cương-Thừa trì giữ cả ba thệ nguyện. 
Theo cách đó, chúng ta — những người hiện đang thực 
hành Pháp — bằng cách học theo và phục vụ đạo sư của 
chúng ta, đầu tiên phải phát thệ nguyện Giới biệt-giải- 
thoát, sau đó dần trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, hướng tới 
việc thực hành Đại thủ ấn (Mtahamudra), Đại viên mãn 
(Dzogchen), Đạo và Quả (Path and Fruir), thực hành 
pháp An DỊu (Pacjcafion), và pháp cúng dường thân 
tâm (C?hở). Nhưng thậm chí ngay cả khi chúng ta chưa 
tiến xa được như vậy, tôi nghĩ không có ai mà đã từng 
quy y và phát Bồ Đề Tâm, lại không nhắc nhở và nuôi 
dưỡng những lời tâm nguyện này hàng ngày. 


Nếu ai đó thệ nguyện vào buổi sáng sớm trước Đức 
Phật và đạo sư sẽ nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, cả Bồ Đề 
Tâm nguyện và Bồ Đề Tâm hạnh, sẽ hiễn mình vào 
con đường Bồ Tát, và sau đó vào buổi chiều họ lại làm 
hại chúng sinh — tất nhiên không trực tiếp nhưng dù là 
gián tiếp — băng cách nói răng việc ăn thịt là được phép 
thì điều đó chỉ có nghĩa là sau khi nhồi thịt vào bụng 
thì những người đó đã để mất trí khôn và chỉ lắp bắp 
nói điều mê sảng (họ có tình lờ đi lời Đức Phật đã dạy 
đi dạy lại trong khuôn khổ giới Bồ Tát — răng thịt, kết 

173 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


quả của việc làm hại chúng sinh, không nên được tiêu 
dùng). Bởi vì một người lành mạnh không thể nhìn 
nhận theo cách này. Thay vào đó, nếu họ trung thực 
nói “Tôi đang thực hành những giáo huấn trong kinh 
điển và mật điển, và tôi tin chắc là hành vi của tôi 


không bị ô nhiễm” thì thật tuyệt vời biết bao. 


Bây giờ chúng ta xem xét từ bất kỳ một giới nguyện 
nào trong ba giới nguyện, thì trong những trường hợp 
khi cần thiết và lợi lạc cho người và ta, có những cho 
phép đặc biệt —- cho chúng ta làm những việc bình 
thường bị cắm. Nhưng thật sai lầm nếu nghĩ răng sự ưu 
tiên này được cho phép một cách dễ dàng mà không có 
một nhu cầu cụ thể. Có thể phản đối việc người ta cho 
rằng Rinpoche Khedrup đã dạy — trên cơ sở của việc 
suy luận và kinh điển — là được phép ăn các loại thịt ba 
lần thuần tịnh. Không nghi ngờ gì nếu người ta nói về 
trước tác của Ngài “Đại cương về ba giới nguyện” và 


bảo chúng ta đọc nó. 


Tất nhiên chúng ta nên xem xét vẫn đề này một cách 
thông minh và cần thận. Không có một phần nảo trong 
kinh điển của Đức Phật mà Đức Khedrup lại không 
xem xét. Ngài đã sử dụng tất cả các giáo huấn đó như 

174 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


những chỉ dạy cá nhân cho riêng mình. Ngài đã nói rõ 
trong các lập luận và các trước tác rằng kinh điển và 
mật điển hoàn toàn rất ăn ý với nhau và hỗ trợ nhau, và 
diễn tả toàn bộ giảng dạy của Đức Phật như một con 
đường sáng rõ. Nhưng trong một dịp, khi Đức Khedrup 
nói rằng đối với ai đã thọ giới Bồ Tát thì giáo huấn 
trong kinh Lăng Già không mâu thuẫn với những giới 
luật của Giới biệt-giải-thoát (cắm việc sử dụng cá và 
thịt của những động vật có móng), thì khi đó Ngài chỉ 
đơn thuần trình bảy quan điểm của những người cho 
rằng ai đã phát thệ nguyện Mật thừa (Mantrayana) thì 
vẫn được cho phép ăn khi thèm những loại thịt bị cấm 
trong Giới biệt-giải-thoát. Tuy nhiên Ngài đã bác lại 


quan điêm này. 


Rõ ràng việc ăn thịt chưa bao giờ được cho phép đối 
với những người đã lập thệ nguyện Bồ Tát (thọ Bồ Tát 
Giới). Ngược lại đối với họ thì việc cắm ăn thịt đã 
được nói rất rõ ràng. Như vậy những người nghiện thịt 
đã chuyển gánh nặng trách nhiệm sang Đức Tông 
Khánh Ba (Tsongkhapa), lên người con tâm truyền của 
Ngài là Đức Khedrup, và lên các đạo sư trong quá khứ, 
thông qua việc tuyên bố rằng họ cho phép ăn thịt, là 
một việc rất không từ bi. Mà sự mong cầu giác ngộ tối 

175 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


thượng thì được vun trồng trên mảnh đất từ bi tâm. Họ 
không có mối liên hệ nhân quả với các giới Bồ Tát, dù 
là cao, trung, hay thấp. Vì vậy hãy để họ đi và nói 
những gì họ muốn — rằng họ ăn thịt bởi vì họ là Thanh 
Văn (shravakas) hoặc hành giả Mật Thừa (tantrikas). 
Và cuối cùng chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy đến với 
họ! 


Một số người lại có thể phản đối với lý luận rằng, mặc 
dù việc ăn thịt rõ ràng là sai nhưng trong cả kinh điển 
và mật điển nói rằng nếu ai đó đọc tụng tên của Đức 
Phật, hoặc các câu thần chú nào đó cùng với thần chú 
Đà La Ni (Dharanis), hoặc nếu người đó tiễn hành một 
thời thiền ngắn về bốn tôn Hộ Phật cùng với niệm chú 
thì tội lỗi sẽ được tịnh hóa. Và khi đó họ không phạm 
phải những hành động tội lỗi. Thậm chí họ còn nói nêu 
ai đó làm tất cả các việc đó trong khi hướng về con vật 
bị giết thịt thì con vật đó sẽ có lợi lạc và có thể thậm 
chí còn được coi là may mắn [nói về mặt nghiệp quả]. 
Với cái nhìn như vậy, họ còn tiếp tục cho rằng khi 
người bình thường giết thịt con đê, cừu, hay bò vả ăn 
thịt của chúng với máu còn đang nóng thì hành động 
của những người đó là hoàn toàn tội lỗi. Nhưng khi 
những người thực hành Pháp ăn thịt, và khi họ tụng 

176 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


niệm những ngôn từ của Đức Phật hướng vào thịt con 
vật mà trong những ngôn từ đó đã có sẵn sự gia trì, thì 
con vật sẽ có được nhiều lợi lạc. Và họ kết luận rằng 
việc ăn thịt là không sao cả, với điều kiện không được 
ăn quá nhiều. Và họ cũng biện minh cho mình bằng 


cách nói hoàn cảnh và con người buộc họ phải ăn thịt. 


Nhưng những người này hãy xem xét những lập luận 
sau đây — sau đó họ sẽ hiểu. Trong quá khứ, Đức Phật 
từ bi đã dạy trong lần quay bánh xe Pháp đầu tiên, rằng 
những hành động tội lỗi cần tránh, những hành động 
thiện cần làm, và trong mọi thời điểm người hành giả 
cần có trái tim tử tế và tốt bụng. Đức Phật đã không 
nói trong những bải giảng đầu tiên của mình là những 
người thực hành Pháp có thể và nên ăn thịt. Đức Phật 
đã không có bất kỳ đảm bảo nào rằng việc đọc tụng 
những câu mật chú v.v... người ăn thịt có thể tránh 
khỏi tội lỗi. Chính vì vậy tốt nhất là nên hoàn toàn từ 
bỏ việc ăn thịt. 


Vậy tại sao Đức Phật nói về khả năng tịnh hóa tội lỗi 
liên quan đến việc giết hại động vật để ăn thịt, tiêu thụ 
thịt và các hành động tội lỗi khác? Thực tế là Đức Phật 
đang nói đến những hành động bắt thiện mà một người 

b5, 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


đã tích lũy trong các đời quá khứ, từ vô thủy trong luân 
hồi đến bây giờ, khi một người chìm trong vô minh. 
Hơn thế nữa, Đức Phật nói đến những hành động được 
thực hiện trước kia trong đời này của một người, khi 
người đó không có được phương thức khác để duy trì 
cuộc sống hoặc bị dẫn dắt bởi vô minh, tham luyến, đồ 
kị. Nhưng bây giờ, nếu người đó đã nhận ra hành động 
của mình là tội lỗi, nêu người đó sám hối tội lỗi đó với 
một sự ân hận mạnh mẽ như thể trước kia người đó đã 
ăn phải thuốc độc nguy hiểm; và nếu người đó có mục 
tiêu sửa chữa lỗi lầm thật lớn, thề rằng sẽ không phạm 
lại sai lầm kể cả khi nguy hiểm đến tính mạng; nếu 
người đó đọc tụng tên của Đức Phật, các mật chú, và 
mật chú Đà La Ni, và nếu người đó nặn tượng Phật 
(tsa-tsas), đi nhiễu v.v... thì những hành động tội lỗi 
của người đó sẽ được tịnh hóa (một trong bốn sức 
mạnh của sự sám hối, đó là “sức mạnh chữa trị”). Lời 
dạy của Đức Phật là như vậy. 


Đức Phật đã nói nhiều lần trong kinh điển những giáo 
huấn như là “Những đệ tử của Ta cần từ bỏ tất cả các 
hành động tội lỗi làm tổn thương đến chúng sinh khác 


Lệ 


+32 


dù là trực tiếp hay gián tiếp”. Người ta có thể không 
nghe theo những lời Đức Phật dạy, có thể cô ý hướng 
178 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


người khác làm việc tội lỗi qua việc ăn thịt. Người ta 
có thể nghĩ “Luôn luôn có những phương cách thiện 
xảo trong kinh điển và mật điển để đối trị lại những tội 
lỗi vì vậy tôi vẫn được trong sạch thoát khỏi tội lỗi.” 
Và người này có thể tự vấn an mình bằng cách nói với 
bản thân là đã có những chất liệu được đặt vào trong 
miệng của con vật và đã có từ ngữ được nói thầm vào 
tai nó và được ấn vào tâm nó đề cho những con vật đó 
không bị ở những cõi thấp nữa. Nhưng làm tất cả 
những điều này cho thấy một sự thất bại hoàn toàn 
trong việc hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy. Điều này là 
xuyên tạc pháp Phật. Hành xử theo cách này cũng 
tương tự như những người Hồi giáo Trung Quốc không 
biết đến giáo pháp. Các vị giáo sĩ đó nói răng nếu 
người khác giết hại chúng sinh họ sẽ phạm tội lớn, 
nhưng nếu chính các giáo sĩ đó giết hại thì họ không 
phạm tội gì cả. Họ nói rằng vì những tạo vật bị giết thịt 
kia được biết đến tôn giáo của họ thì chúng sẽ tốt hơn 
trong tương lai. Tôi được nghe rằng những giáo sĩ đó 
giữ cổ con cừu và giết hại chúng bằng cách cắt đầu 
những con cừu đó. Nếu điều này là đúng thì rõ ràng là 
trong hành động và trong động cơ của những người đó 
và những Phật tử chúng ta vừa miêu tả ở trên hoàn toàn 
không có sự khác nhau nào cả. Vì thế từ nay trở về sau 

179 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


những người muốn ăn thịt, ngoải những biện minh của 
họ đã nói ở trên, thì nên học thêm vải bài học từ những 
giáo sĩ Hồi giáo và nghiên cứu thói quen của họ! Họ có 
thê học được một vài điều. Có thể chăng nó sẽ mang 
lại vài điều tốt tránh khỏi sự nhơ bẩn! 


Hãy nhìn vào cách con mèo hành xử. Nó bắt chuột và 
hồi hộp nghĩ rằng chuẩn bị giết thịt con chuột. Nhưng 
mà sau đó, như thể là thương hại cho con chuột, con 
mèo để con chuột đi và chơi trò với nó — mặc dù đây rõ 
ràng không phải trò chơi. Sau đó, sau khi đã tự thích 
thú trong một thời gian đài, con mèo căn lẫy con chuột, 
và đưa nó vào một góc và nhai ngấu nghiến con chuột. 
Đó chính xác là những gì mà một số hành giả làm! Họ 
giả bộ như có sự từ bi đối với con cừu hay đê chuẩn bị 
giết thịt, cầu nguyện cho con vật và tụng đọc nhiều 
minh chú ømzni. Sau đó khi con vật bị giết và thịt của 
nó được nấu, họ mang đến một nơi vắng vẻ để không 
ai nhìn thấy, và họ ăn ngấu nghiến. Rất nhiều người 


làm như vậy. 


Một lần tôi nghe nói về một con mèo bắt được một 
con chuột và mang con chuột đi. Nhưng sau đó con 
mèo nghĩ tới việc chơi với con chuột. Khi con mèo để 

180 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


cho con chuột chạy đi, con chuột thoát và trồn ở dưới 
một cái rổ lật úp nằm ngay cạnh. Con mèo ngồi đó 
nhìn vào dưới cái rỗồ và kêu meo meo một cách ngọt 
ngào và yêu thương. Nhưng khi con chuột chạy sâu 
hơn vào nơi ấn náu, thì con mèo bực bội, nhìn ngược 
nhìn xuôi. Mọi người xung quanh cười lên thành tiếng! 
Đây chính là cách mà một số hành giả làm. Họ đã diễn 
nhiều sự từ bi và đọc tụng nhiều câu minh chú khi con 
cừu đang bị giết. Nhưng nếu con cừu lâu không chết 
thì họ bực tức và cáu kỉnh. Bất cứ khi nào tôi gặp phải 
cảnh tượng như vậy tôi nghĩ rằng không chỉ Đức Phật 
ở cõi niết bàn phải phì cười, mà những người bình 
thường ở thế giới này cũng thấy buôn cười nữa, khi họ 
nghe về trò hề của một số hành giả! Mặc dù vậy, nêu 
người ta có khơi dậy được một loại từ bi nào đó và 
tụng đọc mật chú, tôi nghĩ rằng điều đó mang lại một 
vài lợi ích cho họ, mặc dù không có nhiều lợi ích gì 
cho con vật bị giết. 


Toàn bộ vấn đề này có thể được tổng kết lại rằng, đối 
với những hành giả tốt và giàu lòng từ bi, câu hỏi là 
liệu một người bị chịu hoặc không bị chịu nghiệp xấu 
là không thích hợp. Một hành giả chân chính sẽ cảm 
nhận một sự từ bị tự nhiên và bản năng đối với những 

181 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


con cừu hay dê bị giết thịt như thể chúng là những 
người mẹ già của họ. Họ sẽ không bao giờ làm gì liên 
quan đến việc giết hại những con vật đó để lấy thịt. 
Ngược lại, họ khao khát gìn giữ sự sống: họ chuộc 
những con vật bị nhốt để giết và thả chúng ra. Bày tỏ 
sự thương xót và từ bi đối với động vật sau khi chúng 
đã bị giết và thịt chúng được ăn — tụng đọc mật chú vì 
con vật đó — chỉ là một trò ngớ ngắn, chăng khác gì 
như cô găng đề đâm thụi ai không có mặt ở đó. 


Những người làm những việc như thế thì có thể được 
chấp nhận và thông cảm dưới con mắt của những 
người vô minh, nhưng khi bạn nhìn kỹ hơn thì cách 
hành xử của họ chăng có gì để noi theo, ngay cả trong 
động cơ và hành động. Nếu mọi người bóp méo lời dạy 
của Phật và hành động xấu như chúng ta đã mô tả, đó 
không phải là lỗi của giáo huấn từ Đức Phật. Mà đó là 
sự việc những học thuyết tinh túy của Đức Phật đã bị 
bóp méo qua hành động và động cơ của người khác — 
và kết quả là nó trở nên không phân biệt được với 
những giáo lý của những người ngoại đạo. Chúng ta 
cần hành xử thế nào đề khiến cho những điều này đừng 


xảy ra nữal 


182 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Nói chung, các học thuyết của Phật bản chất là mang 
lại hạnh phúc và an lạc cho mọi chúng sinh. Như trong 
các lời cầu nguyện vẫn nhắc “Nguyện xin Phật Pháp— 
là cội nguồn của niềm vui và ơn phước — hãy trường 
tôn!” Vì vậy nếu con người và động vật sống cạnh 
những người tự nhận là Phật tử mà được cùng sống 
trong hạnh phúc và bình an, thì đó là dấu hiệu chứng tỏ 
Phật Pháp đang có mặt. Nhưng nếu điều ngược lại xảy 
ra và có sự hãm hại và bất hòa thì đó là dấu hiệu cho 
thấy không có Pháp ở đó. Tuy nhiên ngày nay lấy lý do 
là để tích lũy cho cộng đồng tu viện, một số tu sĩ đã 
gây ra sự cực nhọc cho những làng mạc và ai sống ở 
đó, kể cả con người và động vật. Thật là đau lòng khi 
nhìn thấy điều này. Nhưng tốt hơn tôi không nên nói 
quá nhiều. Dù sao thì cũng chẳng ai nghe. Còn gì nữa, 
nếu tôi chỉ ra những sai phạm cá nhân của những hành 
giả ở những vị trí cao, hầu hết họ sẽ phản ứng lại với 
những lời tức giận. Và còn có nguy hiểm là một vài 
người thực sự quyền lực sẽ tóm lấy tôi và dùng dao cắt 
mồm tôi. Vì vậy tốt hơn tôi nên dè chừng. Dù sao thì, 
những ai thật sự chân thành và từ bị sẽ được lợi lộc dù 
chỉ với chút ít những gì tôi đã nói. Mặt khác, dù ai đó 
có nói bao nhiêu đi chăng nữa với những người thiếu 
lương tâm và ý thức về sự đúng đắn thì kết quả chả 

183 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


mang lại gì mà chỉ mang lại rắc rôi cho người nói. 
Trong trường hợp nảy thì châm ngôn đã nói “Tốt hơn 


là ngậm miệng lại.” 


VỊ Đạo sư của chúng ta, với lòng đại bi và các phương 
tiện thiện xảo, đã đưa ra quy định đầu tiên về việc ăn 
thịt cho các vị Thanh Văn, những người đã phát các 
giới nguyện Biệt-giải-thoát, chỉ rõ răng thịt của loại 
động vật một móng (ngựa, lừa v.v.), để phân biệt với 
động vật có nhiều móng (bò, dê, cừu v.v.), thì không 
được ăn. Sau đó Đức Phật đưa ra một quy định nữa nói 
rằng, ngoại trừ những loại thịt ba lần thuần tịnh thì tất 
cả các sản phẩm từ thịt đều bị cấm. Và sau đó, liên 
quan đến giới nguyện Bồ Tát và xét thấy không một 
chúng sinh nảo lại không từng làm cha mẹ ta, Đức Phật 
cấm sử dụng mọi loại thịt bao gồm cả thịt động vật mà 
bị chết do thiên tai. Những đạo sư cao tuôi dòng 
Kadampa đã nói rằng hai quy định đầu tiên được đưa 
ra trong bối cảnh Biệt-giải-thoát giới, là để dạy lúc ban 
đầu cho những ai đang có thói quen ăn nhiều thịt. Đức 
Phật biết rằng nếu việc sử dụng thịt bị cắm ngay từ đầu 
tiên thì những người như vậy sẽ không có khả năng 
tiếp cận giáo lý Phật. Tuy nhiên một khi họ đã đi sâu 
vào Pháp, và khi tâm trí của họ đã được tinh luyện — và 

184 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


tất nhiên đối với cả các Bồ Tát - Đức Phật đưa ra yêu 
cầu cắm ăn thịt hoản toàn. Điều mà các đạo sư dòng 
Kadampa nói là rất đúng. Khi Đức Phật chuyển pháp 
luân cỗ xe lớn, rất nhiều Thanh Văn phát triển tâm 
thức và rất nhiều trong số họ đã phát Bồ Đề Tâm, một 
tâm giác ngộ tối thượng. Khi đó họ đã chấm dứt việc 
ăn thịt. Vì vậy nếu nghĩ là tất cả các Thanh Văn là 
người ăn thịt là một suy nghĩ sai lầm. 


Ngài Tông Khánh Ba (Tsongkhapa) — một bậc vĩ đại 
và là Đức Phật thứ hai — đã nhắc nhiều lần trong các 
sách của mình và đã dùng lý lẽ, trích dẫn trong kinh 
điển để chứng minh những lời dạy của Ngài, rằng nếu 
một người hiểu được ranh giới giữa những gì được 
phép và những gì bị cắm thì người đó sẽ hiểu tất cả 
kinh điển và mật điển đều nói giống nhau. Ngài giải 
thích là trong bối cảnh ba giới nguyện, một số nhu cầu 
đặc biệt có thể được xem xét và không bị cấm như 
hoàn cảnh bình thường. Vì vậy nếu có một lý do thích 
đáng và để mang lại lợi ích to lớn cho cả bản thân và 
người khác, việc ăn thịt và sử dụng những thứ liên 
quan đến giác quan như rượu, vị phối ngẫu có thể 
không cắm, mà là thưởng thức chúng như một ân sủng 
của thực tại cao nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là 

185 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


một người được phép ăn uống những thứ như vậy theo 
cách bình thường và thiếu đi sự xem xét thích đáng 
nhất. Và Đức Khedrup đã nói trong tài liệu Đại Cương 
Về Ba Giới Nguyện rằng “Tất cả những ai đã phát 
được tâm giải thoát tối thượng — những vị Bồ Tát của 
cỗ xe lớn — thật là tuyệt vời nếu họ từ bỏ việc ăn thịt. 
Thậm chí ở mức độ Giới Biệt-Giải-Thoát, chỉ trừ 
những loại thịt ba lần thuần tịnh, không cho phép được 
ăn bất kỳ loại thịt nào khác. Thậm chí trong cả giấc 
mơ, một người cũng không nên nói rằng việc ăn thịt là 


được phép chỉ bởi vì họ thèm thịt.” 


Tuy nhiên hiện nay thì người ta chỉ nhìn thấy những 
loại thịt động vật bị giết mô đề làm thức ăn. Thật sự vô 
cùng hiếm hoi để gặp được loại thịt ba lần thuần 
tịnh.Và cũng hiếm gặp những hành giả không thèm 
thịt. Vì thế thay bằng việc những người ăn thịt đi loan 
tin ầm ï rằng việc ăn thịt là được phép, thì chắc chăn sẽ 
tốt hơn nếu họ suy ngẫm về những lỗi lầm của họ! 


Không chỉ việc ăn nhiều thịt là không tốt về lâu về dài 
(cho những kiếp sống tương lai); một sự thật hiển 
nhiên là thậm chí trong cuộc sống hiện tại rất nhiều 
người bị suy nhược do độc tố có trong thịt. Chúng ta đã 

186 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


nhìn và nghe nhiều lần là khi các hành giả nói với các 
gia chủ rằng họ cần một số thịt, thì các gia chủ liền đi 
và giết một con cừu. Và khi người giữ quỹ của tu viện 
nói rằng họ chuẩn bị có những lễ hội lớn, hai mươi hay 
ba mươi con cừu được mang đến từ những người dân 
du mục và bị giết thịt trong mùa thu. Đây là một điều 
xuất hiện phổ biến trong các tu viện cả lớn lẫn nhỏ. Và 
kết quả là khi một người đi hành hương đến tu viện, dự 
định để cầu nguyện và để biểu tỏ sự tôn kính, người đó 
gặp phải một đống súc vật đã bị giết trước khi gặp 
được các vị giác ngộ. Nếu điều nảy không được gọi là 
“lối sống sai” thì hãy nói cho tôi biết đó được gọi là gì? 
Những “hành giả” mà không nhìn thấy được tốn thất 
trực tiếp và gián tiếp đã gây ra cho cuộc sông của các 
con dê và cừu đó, các ông có mù chăng? Có phải có 
điều gì đó không bình thường với mắt của các ông 
chăng? Và nếu ông không mù thì hãy đừng giả bộ như 
các ông không nhìn thấy gì từ điều đó! 


Trong đất nước của chúng tôi, chính vì không ai ăn thịt 
ngựa, chó, hay thịt người nên không ai thấy những 
chúng sinh đó bị giết hại đề lẫy thịt. Nhưng chỉ cần có 
nhu cầu thị trường về những thứ đó, chắc chắn bạn sẽ 
thấy những người bán thịt ngựa, người bán thịt chó và 

187 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


người bán thịt người. Thực tế có tin đồn là ở Trung 
Quốc việc này đã xảy ra. Ở đây trong đất nước của 
chúng ta, có rất nhiều người ăn thịt đê, cừu và bò — và 
hãy nhìn xem có bao nhiêu người bán thịt ở đây. Đức 
Phật đã dạy rằng “Tất cả những tôn thương gây ra cho 
chúng sinh dù là trực tiếp hay gián tiếp đều là tội lỗi, 
hãy từ bỏ!” Nhiều người hiểu được lời nói của Đức 
Phật tiếp tục nói họ không làm tốn thương gì chúng 
sinh qua việc ăn thịt. Quỷ thần gì đã ngự trị họ vậy? 
Chúng sinh bị tốn hại cả trực tiếp và gián tiếp thông 
qua việc ăn thịt. Không có thức ăn nào lại có hại cho 
cuộc sống của hữu tình như là thịt. 


Đức Phật từ bi, thiện xảo về phương tiện, cũng có lần 
ăn thịt nhưng chỉ trong những trường hợp đặt biệt, 
buộc phải làm do sự cần thiết về mặt thời gian và bối 
cảnh. Ví dụ Ngài ăn thịt khi không còn gì để ăn, và khi 
việc nhịn ăn sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của Đức 
Phật. Ngoài ra Ngài ăn thịt trong trường hợp gia chủ đã 
chuẩn bị thịt ba lần thuần tịnh — khi mà nếu Đức Phật 
từ chối thì hành động cúng dường không có được kết 
quả tích cực viên mãn, và khi Đức Phật chấp nhận thì 
có thê giúp chín mùi công đức tích lũy của người cúng 
dường. Nói một cách khác, trong những trường hợp 

188 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


thực sự cần thiết, Đức Phật đã ăn thịt đã được xác nhận 
trong sạch theo ba cách. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng 
Đức Phật ăn thịt không do tình huống bắt buộc và còn 
vui thích lặp lại điều này, người đó thậm chí đã phi 
báng Đức Phật và còn ngụ ý rằng Ngài thậm chí không 
phải là Bồ Tát. Người đó đã bỏ qua không xem thông 
điệp trong Kinh Lăng Già khi Đức Phật tuyên bố rằng 
“Nếu Ta là người ăn thịt mà lại nói với họ Ta không 
phải, thì Ta không phải là Đạo Sư, và họ không phải là 


đệ tử của Ta”. 


Vì quá ghen ty nên Devadatta ném đá vào Đức Phật và 
thả voi hoang định giết Đức Phật. Ông ta đã bôi nhọ 
Đức Phật, nói là Ngài ăn thịt còn ông ta thì không. 
Thực tế là Devadatta có ăn thịt nhưng ăn giấu, còn 
trước mặt mọi người ông ta không ăn thậm chí là thịt 
ba lần thuần tịnh. Ông ta che đậy sự giả dối của mình 
băng những từ ngữ sai trái và trống rỗng “Hãy nhìn 
kìa, giới luật của Đức Phật không phải giới luật của 
Devadatta. Đức Phật cũng ăn thịt như những người 
khác.” Ai cũng đi nói kiểu như vậy tức là họ đứng về 
phía Devadatta. Bằng cách tuyên bố Đức Phật và tăng 
đoàn của Ngải luôn ăn thịt ba lần trong sạch vào các 
bữa trưa, thậm chí khi không có nhu cầu, những người 

189 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


kia không hề kính trọng mà là bôi nhọ Đức Phật và đệ 
tử của Ngài. Họ lặp lại những thứ đó không chỉ với 
những Phật tử mà với cả những người không phải Phật 
tử. Vì vậy họ đã bôi nhọ Đạo sư của chúng ta, ngụ ý 
rằng Ngài không tương xứng với Devadatta và không 
thể từ bỏ việc ăn thịt. Thay bằng việc đi loan báo nói 
những lời vu cáo như vậy, họ nên ngậm miệng lại. Và 
nếu họ không thể ngậm miệng lại thì thà cho phân vào 
miệng còn hơn là đi nói lời vu cáo Đức Phật! 


Trong quá khứ, Phật và các đệ tử của Ngài đã phụ 
thuộc vào việc đi khất thực để có được đồ ăn. Họ 
không ở lại một địa điểm. Họ không giữ tiền và các vật 
dụng và không tham gia vào việc mua bán. Hiển nhiên 
họ hoàn toàn không tham gia vào việc mua bán thịt. 
Bắt cứ thứ thịt nào mà họ tiêu thụ thì tất yếu là ba lần 
thuần tịnh. Họ không thể dính lứu vào bất kỳ một kiểu 
sông tội lỗi nào. Nhưng gần đây các tu viện được xây 
và hàng hóa được tích trữ để sử dụng thì lại nhiều hơn 
bất cứ một gia đình cư dân nào. Những người bán thịt 
được cho phép sống gần tu viện, và họ giết hại súc vật 
vì biết rằng tu sĩ sẽ đến mua. Và đúng là tu sĩ làm như 
vậy — đây đơn giản chỉ là vấn đề cung và cầu. Chính vì 
có cả người mua và người giết đồng lòng với nhau nên 

190 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


hàng trăm và nghìn con cừu và đê bị giết hại. Nếu mà 
điều đó không có lỗi lầm gì và nếu loại thịt đó là ba lần 
thuần tịnh thì chỉ có nghĩa là đối với những người đó, 
tất cả mọi thứ đều trở nên thanh tịnh vô hạn. Và có 
nghĩa là những con vật bị giết hại ở thời kỳ suy đồi này 
là may mắn nhất và chăng có gì sai trái trong việc gây 
tốn hại cho súc vật dù trực tiếp hay gián tiếp! Điều đó 
có nghĩa là Đức Phật không cắm trong quy định của 
Ngài dù trực tiếp hay ngụ ý, và việc ăn thịt của động 
vật giết bởi những người buôn bán thịt là không có gì 
sai trái! Những tu sĩ đó tất nhiên đã không bận tâm đến 
những gì Đức Phật nói, họ đã hành động với sự tự do 
như thể họ là những thành tựu giả. Hãy để họ làm 
những gì họ muốn! 


Bây giờ chúng ta có một truyền thống giáo pháp mới 
mà trước đây chưa từng biết! Đó là Pháp của Đức Phật 
ăn thịt và lạt-ma ăn thịt, dùng cho các đệ tử ăn thịt và 
những người bán và cung cấp thịt cho họ! Nó là truyền 
thống ủng hộ việc tiêu diệt đi giống cừu và đê. Nhưng 
hãy cân thận nêu bạn đi theo những vị đạo sư đó, đến 
một thời gian nào đó tất cả cừu, đê, bò sẽ tuyệt chủng. 
Và kế cả chó, ngựa, người cũng cần đề phòng. 


191 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Ngày xưa các vị trời, người, long thần, kiện-đà-la 
(gandharvas) kính dâng lên Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài rất nhiều thứ cúng dường. Trong kinh điển có nói 
rằng họ dâng lên vật phâm được chuẩn bị từ “ba thứ 
trăng và ba thứ ngọt.” Chưa bao giờ kinh điển nói rằng 
họ dâng lên Đức Phật “ba thứ đỏ và ba thứ ôi thu!” 
Những thứ như vậy tôi chưa bao giờ thấy nói trong bất 
kỳ kinh sách nào. Tương tự như vậy, khi Đức Phật thứ 
hai và người đệ tử tâm truyền của Ngài cư ngụ ở Yerpa 
Lhari và những nơi khác, họ chỉ ăn ba thứ trắng và ba 
thứ ngọt, những thức ăn mà Đức Phật đã cho phép. 
Trong tiểu sử của các Ngài hay trong bất cứ nơi nào 
khác, không ở đâu nói Ngài và đệ tử của ngài ăn nhiều 
thịt thuần tịnh. Trong các câu chuyện về cuộc đời của 
Đức Je Rinpoche (người giống như Đức Phật và là 
hiện thân của giáo pháp) và những đệ tử tâm truyền 
của Ngài cũng không nói rằng họ đã được phép ăn thịt. 
Và đối với những đệ tử của Ngài, việc tiêu thụ thịt và 
ăn thịt vì thèm muốn chưa bao giờ được ủng hộ và cho 
phép. 


Tất nhiên ai đó có thể phản đối và nói rằng có câu 
chuyện về gia chủ tên là Rajgir đã dâng mời Đức Phật 
súp thịt, và nhiều tăng sĩ cũng ăn súp thịt đó cùng với 

192 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


Đức Phật. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng gia chủ 
dâng cúng Đức Phật bởi vì ông ta biết rằng ông sẽ tích 
lũy được công đức lớn thông qua việc tiếp đón trân 
trọng Đức Phật và tăng đoàn của Ngài; và ông thành 
thực nghĩ rằng súp làm từ thịt là thức ăn ngon nhất và 
tốt nhất trong các món thông thường khác và vì vậy 
ông đã dâng lên Đức Phật. Còn đối với Đức Phật, Ngài 
biết rằng nếu Ngài từ chối và không ăn món súp cúng 
dường, hành động của người gia chủ kia sẽ không 
mang lại thành quả gì, và người gia chủ đó sẽ không 
tích lũy được công đức, trong khi nếu Ngài nhận món 
súp cúng dường thì sẽ giúp hoàn thiện được sự tích lũy 
đức hạnh của gia chủ. Vì vậy ở đây hoàn toàn vắng mặt 
sự thèm muốn, mà giống như người mẹ nếm món thịt 
của chính con bà hay như người nào đó bôi mỡ chó để 
chữa vết thương, Đức Phật lần đó đã ăn súp thịt, đơn 
giản vì hành động đó mang lại lợi ích cho một ai đó. 
Chúng ta không thể qua đó mà đi kết luận rằng Đức 
Phật tạo thói quen ăn súp thịt! Đề mang lại lợi lạc cho 
người khác, Đức Phật và các đệ tử của Ngài thậm chí 
đã từng ăn cả thức ăn độc hại từ kẻ tà thuật! 


Một số người lại có thể nói rằng bởi vì các vị Thanh 
Văn — các đệ tử của Đức Phật — thường luôn ăn thịt ba 
193 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


lần thuần tịnh nên Devadatta đã đưa ra luật lệ: “Đức 
Phật và các đệ tử của Ông ăn thịt nhưng chúng ta sẽ từ 
bỏ việc ăn thịt!” Và đúng là trong Ba giới nguyện có 
nói các vị Thanh Văn thường có thói quen ăn thịt ba 
lần thuần tịnh. Nhưng sự thật là họ chỉ làm vậy trong 
trường hợp thật sự cần thiết. Hơn nữa, ai mà có thể tin 
tưởng vào Devadatta và Sunakshatra, và coi những gì 
họ nói là sự thật? Hai người đó chỉ trích Đức Phật chỉ 
vì lòng đồ kị. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai đi tin, ủng 
hộ, và lặp lại những lời mà Devadatta và Sunakshatra 
nói thì thực tế đang từ bỏ giáo pháp của Đức Phật và 
dòng truyền thừa của các đệ tử của Ngài. 


Một số lại viện cớ và nói rằng Đức Khedrup Je đã nói 
rõ ràng là thịt ba lần thuần tịnh thì nên ăn, và rằng Ngài 
có đưa những chứng cớ có lý luận và các trích dẫn 
trong kinh điển. Đúng là khi có nhu cầu thật sự và 
chính đáng, không chỉ Đức Khedrup Je mà cả Đức 
Phật cũng cho phép. Khi một người trông thấy thịt, anh 
ta nên kiểm tra thịt đó có phải là thịt ba lần thuần tịnh 
hay không. Hơn nữa, có rất nhiều thái độ khi một 
người ăn thịt. Đức Khedrup Je chưa bao giờ nói được 
ăn thịt vì thèm muốn. Trong trước tác Đề cương về ba 
giới nguyện, Ngài đã nói “Không thèm thuồng thịt có 

194 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


nghĩa là gì? Bạn nên có cảm giác giống như vua và 
hoảng hậu trong một câu truyện bị bắt buộc phải ăn thịt 
con trai của họ. Hãy tự kiểm tra xem bạn có cảm nhận 
theo cách đó không. Bạn nên cảm nhận giống như ai 
đang buôn nôn, không hề có sự thèm muốn ăn thịt, và 
ăn mà không hè thấy sự ngon miệng hay hương vị gì.” 
Và kết quả là những ai đi nói rằng Đức Khedrup Je chủ 
động ủng hộ việc ăn thịt thì không phải là đệ tử chân 
chính của Đức Tsongkhapa (Tông Khánh Ba) và 
những người theo Ngài. Họ là sự hỗ thẹn cho truyền 
thống mà họ đang theo. Chỉ dẫn của Đức Je Rinpoche 
rằng khi một người có được sự chứng ngộ cao thì 
người đó nên ăn thịt và uống rượu như những yếu tổ 
giúp phát khởi hý lạc và tánh không thì đó là một chỉ 
dẫn đặc biệt. Đó không phải là giấy phép chung cho 
việc ăn thịt. Trong trường hợp cụ thẻ, sự cần thiết có 
thể vượt qua sự ngăn câm thông thường. Vì vậy chúng 
ta không nên cho phép bản thân kết luận là Đức Je 
Rinpoche ủng hộ việc ăn thịt đối với những người chỉ 
đơn giản thèm thịt mà Ngài không có thêm sự xem xét 
kỹ lưỡng và lường tính hậu quả của nó. 


Trong trường hợp thật cần thiết, rất có thê là hành giả ở 
bất cứ mức độ giới nguyện nào - Biệt-giải-thoát, Bồ- 
195 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Tát-giới, hoặc Mật-thừa — được đặc biệt cho phép ăn 
thịt, uống rượu, hoặc có người phối ngẫu, do bởi căn 
cơ và năng lực của họ. Điều này là không phủ nhận. 
Nhưng chúng ta, những người có gắng để hiểu được ý 
nghĩa thật sự những lời dạy của Đức Phật, Đức Je 
Rinpoche và những đệ tử tâm truyền của Ngài, không 
thể chỉ quan tâm đến từ ngữ. Nếu thịt, rượu, và những 
thứ khác là có hại cho tâm của một người nào đó thì 
chúng chắc chắn là không nên dùng. 


Một số người lại có thể tiếp tục nói rằng những giảng 
dạy trong mật điển Kalachakra và trong đại luận giải 
của mật điển này (“nếu không có người ăn thịt thì sẽ 
không có người giết mỗổ động vật”) thì cũng không 
khác gì những giảng dạy của những người theo đạo 
Jain. Và vì vậy nó không hợp lý và sẽ không được chấp 
nhận, mặc dù thực tế là những giảng dạy đó được tìm 


thấy trong luận giải. 


Tuy nhiên Đức Phật đã dạy rằng, bất cứ điều gì mang 
lại lợi ích dù trực tiếp hay gián tiếp cho chúng sinh là 
được phép, thậm chí cả khi trông có vẻ như là một 
hành động tiêu cực. Ngược lại, bất kỳ điều gì gây tổn 
hại cho chúng sinh dù trực tiếp hay gián tiếp không nên 

196 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


thực hiện —- thậm chí cả khi trông có vẻ là một hành 
động tích cực. Nếu việc tích lũy phước đức chuyển 
thành một cái gì đó có hại, thì việc đó trở thành việc 
tiêu cực. Vì vậy, nếu một hành động theo đúng chỉ dẫn 
của Đức Phật — “Hãy từ bỏ mọi ác hạnh, thực hành tốt 
thiện hạnh, nhiếp phục tâm trí hoàn toàn: đó là giáo 
huấn của Đức Phật” - thì nó sẽ được ủng hộ và xác 
nhận, mặc dù các đạo khác như Hin-du, đạo Bon, đạo 
Hoshang, hay Hồi giáo cũng ủng hộ. Đức Phật cũng đã 
nói “Bất cứ điều gì mà những tôn giáo ngoại đạo hay 
những truyền thống thế tục phù hợp với Pháp Phật, thì 
cũng được coi trọng như là giáo huấn của Ta.” Nếu 
không như vậy và nếu chúng ta bị cấm hành động theo 
những đức tin và thực tiễn của những gì ngoài Phật 
Pháp, chúng ta sẽ phải từ bỏ toàn bộ các khoa học của 
thế gian. Bởi vì ngoại trừ khoa học bên trong của Phật 
Pháp, những khoa học khác cũng được thực hành bình 
đăng bởi các truyền thống ngoại đạo. Vì vậy, nếu ác 
hạnh giết hại không xuất hiện thì mục đích của chúng 
ta đạt được và thể là đủ. 


Tuy nhiên một số người vẫn tiếp tục tranh luận như 
sau: “Có rất nhiều trường hợp mà những đệ tử của Đức 
Phật được cho phép ăn thịt, dù là trong bối cảnh của 

197 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Biệt-giải-thoát-giới, Bồ-tát-giới, hay Mật-thừa-giới. Và 
thậm chí những hành giả kim cang giữ cả ba giới 
nguyện cũng ăn thịt ba lần thuần tịnh chứ cần gì phải 
nêu ra chỉ những hành giả thực hành giới Biệt-giải- 
thoát. Hơn nữa, Giới luật cũng nên luôn luôn được 
điều chỉnh phù hợp với đất nước và thời gian. Thịt có 
thể là một thức ăn tội lỗi, nhưng những loại thực 
dưỡng mà hoàn toàn hòa hợp với Phật Pháp thì khó tìm 
được ở Tây Tạng. Vì vậy nếu hành giả ăn thịt, và đồng 
thời cũng học Phật Pháp, thì không chỉ họ không có lỗi 
lầm gì, mà khi những hành giả đó đạt được giác ngộ, 
thì họ có thể giúp tất cả những chúng sinh có liên hệ 
với họ theo cách nào đó. Làm sao việc ăn thịt của 
những hành giả như vậy lại đi so sánh với hành vi của 
những người bình thường, những người bán thịt, và 
những thợ săn? Vì vậy có thể có hàng trăm, thậm chí 
hàng nghìn lý do không nên ăn thịt, nhưng thực tế là 
cần phải ăn. Anh có thể nói với cả những hành giả và 
những người bình thường là họ không nên ăn thịt vì 
những khổ đau đáng sợ ở các địa ngục nóng, nhưng 


I?? 


không ai có thể sống thiếu thịt 


Và vì vậy những người này sẽ nói “nếu anh biết những 
giảng dạy nảo nói là chúng ta có thể ăn thịt mà không 
198 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


bị lỗi lầm thì hãy cho chúng tôi biết. Nếu anh không 
biết thì trong tương lai, anh và những người tương tự 
nên giữ những lời khuyên và việc thực hành từ bỏ thịt 
cho riêng mình; anh nên thiền định về sự vô thường 
của thời gian cái chết đến và tụng minh chú mzzi cho 
chính bản thân anh! Những bài giảng pháp anh đưa ra 
quá một chiều, và anh đang tàn phá đời sống của các tu 
viện. Vì vậy hãy ngậm miệng lại - và nếu anh không 
yên lặng, thì xem cái gì sẽ đến với anh! Khi tất cả đã 
được nói và làm, phải chăng chính xác vì anh không ăn 
thịt nên mới ồn ảo như vậy? Đó có phải là lý do khiến 
anh trở thành sự khó chịu thảm hại? Nhưng mà dù 
chúng tôi có nói gì với anh, anh cũng không lắng nghe 
- và vì vậy hãy đi khỏi đây và hét thật to vào bầu trời 


trồng rỗng kia!”. 


Cũng có thể họ đúng. Rất có thể là không ai có thể 
hoặc sẽ để ý đến tôi. Mặt khác, cũng có thể một hoặc 
hai người thông minh có lòng từ bi có thê để ý. Bởi vậy 
mà vì họ tôi cảm thấy tôi cần phải nói ra những giáo 
huấn về vẫn đề này với toàn bộ khả năng và trí khôn 
của tôi. Liên quan đến các giới của ba giới nguyện, họ 
nói đúng. Có rất nhiều sự được phép và cũng nhiều sự 
bị cắm. Nhưng một người phải biết đâu là ranh giới. 

199 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Làm sao có thể đúng khi đơn giản nói rằng ăn thịt là 
được cho phép và rồi thực hiện việc ăn thịt mà không 
có một phút để suy nghĩ? Làm sao chúng ta có thể hấp 
tấp và khinh suất trong việc làm dẫn đến hậu quả phá 
vỡ ba giới nguyện, giống như con đê nhảy xuống hồ và 
tự làm thương mình? 


Trường hợp việc ăn thịt được phép là như sau. Theo 
như Giới Biệt-giải-thoát, một người được phép ăn thịt 
khi một người đang trên một chặng đường dài, ví dụ từ 
tỉnh Kham đến trung tâm Tây Tạng, và người đó không 
tìm được thứ thức ăn gì khác ngoài thịt — và khả năng 
người đó có thê gặp phải rủi ro chết đói nếu không ăn 
thịt. Tương tự, một người có thể bị ốm nặng, hoàn toàn 
bị kiệt sức, và cận kể cái chết, và sự sông của người đó 
phụ thuộc vảo việc ăn một lượng thịt nhất định. Trong 
bối cảnh Bồ-tát-giới, đúng là nếu một Vị Bồ Tát đang 
ở những cấp độ chứng ngộ nhất định mà mất đi thì ánh 
sáng của Giáo Lý sẽ bị tắt, trong khi nếu vị Bồ Tát đó 
sông lâu hơn sẽ mang lại lợi ích cho chúng sinh và giáo 
pháp. Vì vậy khi một số vị đạo sư vĩ đại trở nên già cả 
và cần phục hồi thể lực, họ được phép ăn thịt. Còn 
trong bối cảnh của Mật điền bí mật, hành giả du già đã 
đạt ở một mức độ nhất định trong giai đoạn sinh khởi 

200 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


và hoàn thiện được phép ăn thịt trong những buổi thực 
hành nghi lễ cúng dường (ganachakra) và sử dụng 
chúng như phương tiện để phát triển sự chứng ngộ về 
hỷ lạc và tính không v.v. Nói tóm lại, việc ăn thịt được 
chấp nhận chỉ khi có lý do quan trọng mang đến lợi ích 
cho bản thân và người khác. 


Một số người nhất định có thể được phép trong một số 
tình huồng đặc biệt mà điều đó không áp dụng đối với 
những người khác hoặc không áp dụng trong mọi thời 
điểm. Ví dụ, các nhà sư được khuyến khích giữ giới 
hạnh, được khuyên răn là phải luôn tham dự các nghĩ 
lễ cúng dường, không được đón tiếp phụ nữ tại nơi ở, 
và không được uống rượu. Tất nhiên đúng là các nhà 
sư đó đều cần phải thực hành như vậy. Tuy nhiên, nếu 
vì thực hiện nhiệm vụ của mình mà người quản lý tu 
viện phải vắng mặt không tham gia được và ông nói rõ 
lý do không thể tham dự được buổi nghi lễ cúng 
dường, thì ông được cho phép đặc biệt để văng mặt. 
Tương tự như vậy, nếu các nhà sư già và yếu xin phép 
được ở lại phòng của họ thì thường họ được cho phép. 
Nếu họ cần phải uống một chút rượu cùng với thuốc đề 
chữa trị bệnh thì họ được phép uống. Và cuối cùng, nếu 
nhà sư đang sắp chết, họ được phép gặp mẹ và anh chị. 

201 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Một lần nữa, sự cần thiết thì quan trọng hơn sự cấm 
đoán. Giáo pháp của Đức Phật có bản chất từ bi.Vì vậy 
khi có một nhu cầu to lớn vì một điều lợi lạc (trực tiếp 
hay gián tiếp, cho người khác hay bản thân) — có 
những thứ bình thường bị cắm - thì trong những 
trường hợp như vậy được miễn trừ và được cho phép. 
Và điều này đúng trong bối cảnh của bất kỳ giới 
nguyện nào trong ba giới nguyện. Nhưng khi không có 
những nhu cầu như vậy, một người không thể tự tiện 
và vi phạm luật. Nếu điều này được hiểu một cách rõ 
ràng thì giáo pháp của Đức Phật, nguồn gốc của mọi 
tốt đẹp và hý lạc, sẽ không bị bóp méo, và chúng ta sẽ 
thấy cả kinh điển và mật điển đều hỗ trợ cho nhau. Tất 
cả các giáo pháp có đặc tính là các chỉ dẫn mang tính 
cá nhân, mang lại lợi lạc cho tâm trí. Điều này là đặc 
biệt quan trọng. Nếu ai nâng giữ giáo pháp của Đức 
Phật, người đó sẽ mang lại điều tốt đẹp cho những 
chúng sinh khác; người đó sẽ có khả năng dẫn dắt họ 
hiểu về vấn đề này hay những vấn đề khó khác. Còn 
nếu khi không có một nhu cầu thật sự cho việc ăn thịt, 
sẽ không đúng nếu một người đã thọ nhận ba giới 
nguyện lại đi ăn thịt, cho dù đó là thịt ba lần thuần tịnh 
— CÒN nÓI 8Ì đến việc tiêu thụ thịt của những con vật đã 
bị giết hại để phục vụ cho chính mục đích kia. Nếu 

202 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


những người mà năng lượng gió trong người quá mạnh 
cần ăn thịt và không thể dừng việc ăn thịt, thì anh ta 
nên suy ngẫm về tất cả những lỗi lầm khi ăn thức ăn đó 
và nỗ lực để giúp bỏ thói thèm ăn thịt của anh ta. Nếu 
những người này không nhìn, không nghe hoặc có nghi 
ngờ rằng con vật đã bị giết cho anh ta ăn, vả nếu anh ta 
mua thịt ba lần thuần tịnh và chỉ ăn ít thôi, thì không có 


lỗi lâm. 


Nhưng bây giờ, khi các lạt-ma dành cả mùa hè và mùa 
thu đi khắp nơi để thực hiện việc gây quỹ, nên những 
người bảo trợ và gia chủ giết đê và cừu hàng ngày để 
mời các lạt-ma ăn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với 
các nhà sư cử hành các nghi lễ ở các làng. Người dân 
mô thịt rất nhiều động vật — dê, cừu, bò — để mời các 
nhà sư ăn. Tương tự, vào các thời điểm có những nghi 
lễ tôn giáo, rất nhiều con vật bị giết thịt. Nhưng nếu 
các nhà sư và các lạt-ma ăn thịt đó, không chỉ họ ăn 
thịt của những con vật đã bị giết đề phục vụ họ, mà họ 
còn làm điều này dưới danh nghĩa của Pháp, và điều 
này bị coi là trầm trọng hơn bất cứ một hành động tiêu 
cực nào. Hành động như vậy cần bị cắm như thể nó là 
thuốc độc vậy! 


205 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Nhưng một số người lại nói rằng việc ăn thịt thì không 
sao vả ngày nay trong số các lạtma và đạo sư, có 
những người là những hiện thân của các Đức Phật. 
Thậm chí họ còn nói có những người bán thịt cũng là 
những hiện thân của Phật. Vậy thì ăn thịt có điều gì là 


sai trái? 


Bạn đã bao giờ nghe thấy những điều ngớ ngân buồn 
cười đến như vậy chưa? Tình huống này cũng giống 
như câu truyện của hai người làm tượng đã lừa dối và 
gian lận lẫn nhau quá nhiều và cả hai đều bị đọa trong 
đời đó và các đời tương lai. Đừng bao giờ tin vảo 
những lời nói dối như vậy. Đừng bao giờ đặt niềm tin 
vào những kẻ gian lận và lừa đảo, những người nói về 
các lạt-ma trong quá khứ đã giết động vật và dẫn tâm 
thức chúng lên các cõi cao hơn, và về những người bán 
thịt đã dẫn các con vật lên được với số phận tốt hơn, 
hay về những vị hộ Pháp cũng làm những điều tương 
tự. Tốt hơn hãy tin vào những lời chân quý của Đức 
Phật. Hãy đừng đề ý đến những lý lẽ nghe có vẻ thuyết 
phục và hấp dẫn của những kẻ gọi là hành giả nhưng 
thực chất chỉ là người tầm thường. Chúng ta nên coi tất 
cả các chúng sinh là những cha mẹ tử tế của mình, và 
để đền đáp sự tận tâm của họ, chúng ta nên thiền định 

204 


Thức Ăn Của Bồ Tát 


hàng ngày về lòng yêu thương, sự bi mẫn, và Bồ Đề 
Tâm. Hãy đừng để chúng ta bị bất tịnh bởi thức ăn tội 


lỗi này, thịt và máu của chính cha mẹ mình! 


Đó chính là lời khuyên từ trái tim của tôi dành cho tất 
cả những aI có lòng từ bị vả lòng quy ngưỡng, những 
người có phẩm tính của Bồ Tát. Xin họ hãy nhớ lời tôi. 
Xin họ lưu giữ những lời đó trong trái tim mình. 


Đó chính là Cam Lồ Của Sự Bắt Tử, sự chỉ dẫn dập tắt 
đi ngọn lửa bừng cháy của sự thèm thuồng quá mạnh 
vào loại thức ăn tội lỗi là thịt và máu của cha mẹ chúng 
ta. Sự chỉ dẫn này được viết bởi một hành giả du già, 
ngài Shabkar bước chân trắng (ngụ ý nơi đâu Ngài đặt 
chân tới thì nơi đó trở nên trong trẻo với đầy đức 
hạnh). Ngài đã viết những chỉ dẫn này với một động cơ 
tốt đẹp để làm lợi lạc cho Giáo Pháp và chúng sinh, 
trong sự cô tịch dễ chịu của Thung lũng Drong, nơi mà 
tâm trí đạt được sự sáng rõ tự nhiên và trong trẻo. 


Một cách trực tiếp hay gián tiếp, xin điều này mang lại 
lợi lạc cho Giáo Pháp và chúng sinh! 


Nguyện cầu cho tất cả đều tốt đẹp! 
205 


Shabkar Tsogdruk Rangdrol 


Viet Nalanda Foundation (trước đây còn có tên là Viet 
Vajra Foundation) là một tô chức bắt vụ lợi 501(c)3 được 
thành lập vào năm 2006 tại Maryland, Hoa Kỳ để tạo nhịp 
cầu tiếp nối giữa những Phật tử người Việt có duyên với Kim 
Cương Thừa tại khắp nơi trên thế giới. Viet Nalanda 
Foundation cổ súy tinh thần bất bộ phái, và tôn trọng chư 
Đạo Sư cùng các Giáo Pháp đặc thù của tất cả bốn dòng 
truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng gồm có Nyingma, 
Sakya, Kagyu và Gelug. 


Muốn biết thêm chỉ tiết về tổ chức Viet Nalanda Foundation 
cũng như tìm hiểu thêm về Kim Cương Thừa — Phật Giáo 
Tây Tạng, xIn vào xem trang nhà http://www.vietnalanda.org 
hoặc gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com 


Địa chỉ liên lạc: 


112 Stanford Court 
lrvine, CA 92612 USA 
Đt: (949)-390-7062 


13902 Rosebranch Ct. 
Houston, TX 77059-3539 USA 
Đt: (713)-382-6874 


Tài liệu về Kim Cương Thừa — Phật Giáo Tây Tạng cũng có 
thê được tìm thây tại các trang nhà sau đây: 


Thư Viện Nalanda: http:/www.nalanda.batnha.org 
Thư Viện Hoa Sen: http://www.thuvienhoasen.org 


Trang nhà Quảng Đức: http://www.quangduc.com 


PHƯƠNG DANH ÁN TÓNG KINH SÁCH 
VIỆT NALANDA EFOUNDA TION 2012 


Phyllis La 

Quan Pham 

'Yoko Sato 

Minh Cao 

An Danh 

Bach Nga Nguyen 
Tan Duy Bui 
Tung D. Vu 

Lan Chi Nguyen 
Cindy Thanh Ly 


Garden Grove, CA 
Chandler, AZ 
Gardenia, CA 
Chandler, AZ 
Houston, CA 
Australia 

Houston, TX 
Houston, TX 
Germany 

Houston, TX 


Thuy Morton & Friends Houston, TX 


Tan Bui 

Vuong Duc Nguyen 
Vinh & Loan Le 
Lan Anh Tran 


Houston, TX 
Westminster, CA 
Scarborough, ON 
VN 


Uncle Serge at Lien Hoa Temple CA 
Tieu Anh Lacs Family Stanton, CA 


Thao Tran 

Tiep Truong 

Trung Nguyen 
Suong Tran 
Pearl-Sheen Tran 
Julie Nguyen Luong 
Tuan Ba Nguyen 
Tam 

Binh Dao 

Tam Thai 

Michelle Thuy Do 
Thanh Mai Nguyen 
Hung Lu 

Lan Phung 


Garden Grove, CA 
Grand Rapids, MI 
CA 

Boyds, MD 

Sfanton, CA 
Luxembourg 
Sfanton,.CA 

MN 

CA 

Australia 

San Jose, CA 
Fountain Valley, CA 
Fountain Valley, CA 
San Jose, CA 


$2,000.00 
$100.00 
$50.00 
$100.00 
$50.00 
$50.00 
$300.00 
$300.00 
$150.00 
$70.00 
$930.00 
$600.00 
$200.00 
$200.00 
$100.00 
$100.00 
$200.00 
$100.00 
$50.00 
$20.00 
$100.00 
$60.00 
$130.00 
$100.00 
$20.00 
$50.00 
$100.00 
$100.00 
$50.00 
$40.00 
$200.00 


Tammy Tam Uyen San Jose, CA $200.00 


Hung Q. Dang Silver Spring, MD $100.00 
Loan Le TX $100.00 
Le Nguyen TX $100.00 
Trang Nguyen TX $100.00 
Diem Phan TX $10.00 
Nhuan Thuc TX $20.00 
Cac Phat Tu An Danh TX $346.00 
Thuy Bui Santa Ana, CA $20.00 
Minh A Pham Sacramento, CA $100.00 
Hoi Huong Huong Lĩnh Chanh Tho 

Thang D Nguyen Seattle, WA $200.00 
Hoi Huong Huong Linh 

Truc Tho Oa T Nguyen Seattle, WA $200.00 
Hoi Huong Huong Linh 

Bat Huy Nguyen Seattle, WA $10.00 
Hoi Huong Huong Linh 

Dieu Ngoc Xuyen T NguyenSeattle, WA $10.00 
Hoi Huong Huong Linh 

Dieu Hanh Gai TVu Seattle, WA $5.00 
Hoi Huong Huong Linh 

Lam Huu Hoang Seattle, WA $5.00 
Hoi Huong Huong Linh 

Dien Hoang Seattle, WA $5.00 
Hoi Huong Huong Linh 

Luu Huu Hoang Seattle, WA $5.00 
Hoi Huong Huong Linh 

Dieu Luong Seattle, WA $5.00 
Tam Thanh Seattle, WA $20.00 
Dieu Hanh Thuan Loi & FamilySeattle,WA  $50.00 
Dinh Hien/ Dinh Hoang Seattle, WA $10.00 
Thuy T Hoang Seattle, WA $10.00 
Hoang Ly Seattle, WA $20.00 
Minh Duc Seattdle, WA $20.00 


Hoang Diep Seattle, WA $30.00 


Dieu Quy & Family  Seattle,WA $60.00 


Thanh Lam Dinh Phuoc Seattle, WA $50.00 
Danh Thien Thuy NghiaSeattle, WA $100.00 
Ngoc Han Nguyen Australia $100.00 
Dieu Toan Australia $200.00 
Minh Tin Ton Tustin, CA $100.00 
Phuong Bich Dzuong Midway City, CA $100.00 
Trang Tuyet Nguyen Tucson, ÀZ $100.00 
Dong Vuư$s Family CA $50.00 
Bich Thuy Do Fountain Valley,CA  $150.00 
Hiep Truong Milpitas, CA $50.00 
Do Tran Nguyen Sacramento, CA $120.00 
John Hung Tran CA $100.00 
Tina Bui Houston, TX $100.00 
Tung D. Vụ ** Houston, TX $200.00 
Thuoc B. Vụ #* Houston, TX $100.00 
Thu Vui Ho Houston, TX $50.00 
Oanh T Thai Houston, TX $50.00 
Kim Hong T Quach Philadelphia, PA $1,000.00 
Loan Giao Le Toronto, Canada $50.00 
Natalie Phan Falls Church, VA $100.00 
Tina Cao CA $40.00 
Phat Tu An Danh South CA $95.00 
Thu Ha Dinh Ontario, Canada $200.00 
Huong Le Ontario, Canada $100.00 


** Hồi hướng đến hương linh chú Lê Duy Chất và tất cả. 


Ghi chú: Phương danh ấn tống đã được cập nhật vào ngày 30 
tháng 6, năm 2012. Các đóng góp tịnh tài gửi đến sau ngày 
này sẽ được sung vào quỹ ấn tống kinh sách cho năm 20 13. 


Cho đến khi đạt đến 

Giác Ngộ viên mãn, 

chúng con xin quy y Phật, 
chúng con xu quy y Pháp, 

và cũng như thế, 

chúng con xư quy y Tăng đoàn 
của chư Bồ Tát. 

Như chư Phật thuở xa xưa 

đã nhiếp thọ Bồ Đề Tâm 

và tỉnh tắn hành trì Bồ Tát Đạo, 
chúng con, nay cũng vì lợi lạc 
của tất cả chúng sinh, 

xin phát Bồ Đề Tâm 

và tỉnh tấn tu hành 


để viên thành Đạo Quả. 


Viet Nalanda Foundation 


